Bảo Anh Lạc 17 


PHÁP NGỮ 
TRƠNG KINH KIM CANG 


(Tái bản lần thứ 4) 


Bhikkhunï THÍCH NỮ GIỚI HƯƠNG 


NHÀ XUẤT BẢN ANANDA VIET FOUNDATION - 2019 


THÍCH NỮ GIỚI HƯƠNG 


Copyright © 20I 9 Thích Nữ Giới Hương 
All rights reserved. 
ISBN: 978-0-359-63970-0 


Địa chỉ liên lạc 

Huong Sen Buddhist Temple 

19865 Seaton Avenue, Perris, CA 92570, USA 
Tel: 951-657 -7272, Cell: 951-616 -8620 
Email: huongsentemple(gmail.com 
thichnug1oihuong(@yahoo.com 
Facebook:https://www.chuahuongsen 

Web: www.huongsentemple.com 


MỤC LỤC 


Lời tái bản 

Lời giới thiệu 

Lời mở đầu 

Chương I: Xuất xứ Kinh Kim Cang .............................- 1 

L Xuất xứ Kinh Kim Cang 

1. Kinh Đại Bát Nhã Ba la mật 

2. Xuất xứ Kinh Kim Cang 

3. Ý Nghĩa Tên Kinh Kim Cang 

4. Nhân Duyên của Tu Bồ Đề và Kinh Kim Cang 

5. Nhân Duyên của Tổ Huệ Năng và Kinh Kim Cang 
Chương II: Pháp Ngữ trong kinh Kim Cang.............. 21 

II. Pháp Ngữ trong kinh Kim Cang 

l) An trụ tâm và Hàng phục tâm 

2) Không trụ nơi nào mà sanh tâm (Ứng vô sở trụ nhi sanh 
kỳ tâm). 

3) Hễ có tướng đều là hư vọng (Phàm sở hữu tướng giai thị 
hư vọng) 

4) Nếu thấy các tướng không phải tướng tức là thấy được 
Như Lai (Nhược kiên chư tướng phi tướng, tât kiên Như-lai) 
5) Dùng sắc để thấy Như Lai là tà đạo 

6) _ Tâm quá khứ, hiện tại & tương lai là bất khả đắc 

7)_Pháp còn nên bỏ huống chi phi pháp - Chiếc bè qua sông 
8) Công đức thọ trì bốn câu kệ kinh Kim Cang nhiều hơn bố 
thí của báu khăp Tam Thiên Đại thiên Thê giới 

9) Công đức thọ trì bốn câu kệ kinh Kim Cang nhiều hơn bồ 


PHÁP NGỮ TRONG KINH KIM CANG 


thí thân mạng như số cát sông Hằng 

10)Nếu nói Như Lai có thuyết pháp là phi báng Như Lai 

11)Trang nghiêm cõi Phật tức không phải trang nghiêm mới 

gọi là trang nghiêm 

12)Nhẫn nhục tức không phải nhẫn nhục mới gọi là nhẫn 

nhục 

13)Bát Nhã ba la mật tức không phải Bát Nhã ba la mật mới 

gọi là Bát Nhã ba la mật 

14) Vi trần không phải vi trần mới gọi là vi trần 

15)Hợp tướng không phải hợp tướng mới gọi là hợp tướng 

16)Ba mươi hai tướng không phải là ba mươi hai tướng mới 

gọi là ba mươi hai tướng 

Chương III: Công Đức Tìn Pháp Ngữ xúa Kinh Kim Cang 
tôi 00603906216s610sxu38ud2aeloabfstkigitLx60246019500016/641ii 4d la 128 

I. Thắng duyên của Tôn giả Tu Bồ Đề và kinh Kim Cang 

2. Trì kinh Kim Cang là hy hữu bậc nhất 

3.. Tin kinh Kim Cang là kính thờ vô số Phật 

4. Kinh Kim Cang là Mẹ của Chư Phật 

5.. Nhờ công đức trì kinh mà nghiệp chướng nhẹ tiêu 

6. Ai nghe kinh Kim Cang mà không kinh, không sợ là rất 

hiêm có 

7. Tôn trọng kinh điển 

§. Cúng dường §4 ngàn vị Phật không băng công đức trì kinh 

Kim Cang 

Chương IV: Kết luận .......................................-.-------- 146 

IV. Kết luận 

Tham khảo 


THÍCH NỮ GIỚI HƯƠNG 


vì 


- LỜI TÁC GIÁ 
CHO LẦN TÁI BẢN THỨ TƯ, 201 8 





Cuốn sách “Pháp Ngữ trong Kinh Kim Cang” 
được ra mắt cách đây 4 năm (2014), được tái bản lần 
thứ hai và ba vào năm 2015& 2016 tại nhà Xuất bản 
Tôn Giáo, Sải gòn, Việt Nam. 

Trong lần tái bản lần thứ tư (2018) nảy, tác giả 
vẫn giữ lại nội dung như lần đầu ra mắt. Tuy nhiên, để 
sách hữu dụng và phục vụ tốt hơn, kỳ này nhiều lỗi 
được chỉnh sữa, thêm các hình ảnh xen kẻ phần tóm 
gọn, các câu hỏi thảo luận ở cuối mỗi chương, và đặc 
biệt tác phâm được chuyển ngữ sang tiếng Anh:“Key 
Words In the VaJracchedika Sitra”. 

Tác giả xin tri ân Ty-kheo-ni Viên Quang đã 
giúp tác giả trong việc trang trí, xuất bản cũng như 
phát hành sách này. 


Trường Đại Học Riverside, Tiểu bang Cali, Hoa Kỳ 
Đầu năm, ngày 20 tháng 01 năm 2018 
Tỳ-kheo-ni Tiến Sĩ TN Giới Hương 


PHÁP NGỮ TRONG KINH KIM CANG 


LỜI GIỚI THIỆU 





Những ai đã trì tụng Kinh Kim Cang nhiều lần rồi thì sẽ 
cảm nhận được thế nảo là Bát Nhã, thế nào là Tánh Không, thế 
nào là Vô Nhơn Tướng, Vô Ngã Tướng, Vô Chúng Sanh 
Tướng, Vô Thọ Giả Tướng v.v... rồi những bài kệ như: “Nhược 
dĩ sắc kiến ngã, dĩ âm thanh cầu ngã, thị nhơn hành tà đạo, 
bất năng kiến Như Lai”. Nghĩa là: Ai dùng hình tướng đề thấy 
ta, dùng âm thanh để cầu ta, người này làm việc quấy, chẳng 
thể thấy Như Lai. Lại có đoạn giải thích về Như Lai rằng: 
“Như Lai giả, vô sở tòng lai, diệc vô khứ gọi là Như Lai...” 
nghĩa là “Như Lai đời trước không đến và đời sau không đi, 
mới gọi là Như Lai”. 

Trong Kinh Tạp A Hàm có câu chuyện về Ngã và Ngã sở 
mà Ngài A Nan đã trình lên Đức Phật như sau: Ngài A Nan 
thưa rằng: “Bạch Đức Thế Tôn, con vẫn nghe Ngài nói đến 
Ngã và Ngã sở; nhưng con chưa hiểu rốt ráo được những điều 
nảy, kính mong Đức Thế Tôn giải bày cho con và Đại Chúng 
nghe.” 

Đức Thế Tôn bảo rằng: “Ông hãy lắng nghe đây: nếu ông 
lấy hai bản tay vỗ vào nhau thì chắc chắn một âm thanh sẽ được 
tạo nên. Vậy thì âm thanh ấy từ đâu mà có và sau khi âm thanh 
ấy không còn nữa thì âm thanh đó đi về đâu? “Bạch Thế Tôn: 
Âm thanh ấy không từ đâu đến và cũng không đi về đâu cả. 
Do duyên hợp nên phát ra âm thanh và duyên không còn nữa 
thì âm thanh lại tan biến.” 


Đức Phật bảo rằng: “Cũng như vậy, ngã là những gì 


THÍCH NỮ GIỚI HƯƠNG 


không thực tướng, nó cũng giống như tiếng vỗ của hai bàn 
tay; nhưng vì chúng sanh mê mờ, vô minh vọng tưởng, nên 
cho đó là thật, chứ kỳ thật, ngã chăng là gì cả. Còn ngã sở tức 
là những gì thuộc về mình, ví như đống củi kia, tuy có thấy 
hình tướng đó, nhưng sau khi đốt củi đi rồi thì chỉ còn là đồng 
than. Nó không có thật. Lâu nay, chúng sanh cho rằng cái này 
của ta, cái này thuộc về ta; nhưng chẳng cái gì là của ta cả.” 

Từ Kinh căn bản Nam Truyền và trải qua mấy trăm năm 
sau, Kinh được thăng hoa lên tinh thần Trung Quán hay Bát 
Nhã của Đại Thừa (Bắc truyền), chúng ta thấy không có gì sai 
khác mấy, qua hai dẫn chứng đã nêu trên. Do vậy, văn phong 
trong Kinh Kim Cang bảo răng: vô ngã tướng, vô nhơn tướng, 
vô chúng sanh tướng và vô thọ giả tướng, không phải là 
những ấn dụ khó hiểu, mà là tướng thật của vạn pháp là như 
vậy; nhưng chúng sanh không chịu hiểu và thực hành mà thôi. 

Kinh Kim Cang Bát Nhã có 32 đoạn tất cả, nay Ni Sư Giới 
Hương dựa vào bản dịch Việt của Hòa Thượng Trí Tịnh và chú 
giải ra từng đoạn một và được trích dẫn qua các kinh sách khác 
cũng như có luận cứ rõ ràng, khiến cho chúng ta khi đọc đến tác 
phâm “Pháp Ngữ trong Kinh Kim Cang” này, chúng ta dễ lãnh 
hội hơn, nhất là có những câu chuyện về Đức Sơn, Long Đàm 
hay Vua Ca Lợi và Tiên Nhơn v.v.. Những điểm chính Ni Sư đã 
giải bày cặn kẽ; nhưng vấn đề ở đây là người đọc hay kẻ hành 
trì phải chứng thực như pháp đã là, nó tùy thuộc vào trí tuệ và 
công năng hành trì của mỗi người vậy. Kim Cang Bát Nhã nặng 
phần Pháp Hành chứ không phải ở Pháp Học hoặc lý giải viễn 
vông mà câu chuyện của Ngài Thần Tú và Ngài Huệ Năng là 
một băng chứng hùng hồn nhất. 

Ngày xưa Cụ Nguyễn Du, tác giả cuốn Kim Vân Kiều, đã 
hơn 300 lần trì tụng Kinh này mới tạo nên tác phẩm giá trị nghìn 
đời ấy cho văn học Việt Nam (ngã độc Kim Cang tam bách 


X 


PHÁP NGỮ TRONG KINH KIM CANG 


biến); còn ngày nay chúng ta người xuất gia cũng như tại gia đã 
hành trì Kim Cang được bao nhiêu lần rồi. Đó là nhiệm vụ của 
mỗi hành giả chúng ta vậy. Tôi được cái duyên trong mười năm 
như vậy (2003 đến 2012), mỗi năm hai đến ba tháng ở yên nơi 
núi đồi Đa Bảo tại Sydney, Úc châu, hằng ngày dịch kinh, viết 
sách và đêm về đã trì tụng bộ kinh giá trị này, chắc cũng không 
dưới 500 lần và mỗi lần gần hai tiếng đồng hồ. Từ đó, tôi cảm 
nhận được một cái Không to tướng vả nhìn Đời hay vạn vật 
chung quanh núi rừng Đa Bảo hay bất cứ nơi đâu cũng đã 
nương vảo thân lực của Kim Cang mà thâm định được mọi việc 
trên đời này. 

Việt Nam Phật giáo chúng ta đang cần Pháp Hành như Phật 

giáo Tây Tạng đang thọ trì. Thế nhưng, không có Pháp Học thì 
Pháp Hành cũng khó hiển bày được chơn tâm. 
Trừ phi những vị ấy là Bồ Tát hóa thân như Ngài Huệ Năng ở 
Trung Quốc. Ngày nay Phật giáo Việt Nam tại quốc nội cũng 
như ở hải ngoại, chúng tôi mong mọi chư Tăng Ni và phật tử 
đều nên có găng hành trì miên mật những giá trị thực tiễn của 
Kinh Điển Nam Truyền, Bắc Truyền hay Kim Cang Thừa đều 
quý báu cả. Vì khoa học tiễn bộ bao nhiêu thì càng làm rõ lại lời 
Phật dạy bấy nhiêu và những gì chúng ta hành trì được, lại cảng 
làm tăng giá trị nội tại của mỗi người sẽ thực chứng được vạn 
pháp. Khi Pháp đã hiểu, thì chúng ta sẽ hiểu được Phật và khi 
đã hiểu được Phật rồi, thì chúng ta sẽ hiểu được Pháp. Pháp 
ấy như các vị A La Hán khi chứng thực, thường hay nói rằng: 
“Ta việc sanh đã hết, những Phạm Hạnh đã lập. Việc gì cần 
làm, ta đã làm xong và ta biết chắc một điều là ta không còn 
tái sanh nữa”. Ai chứng được Pháp ấy, chính là những vị sẽ 
được giải thoát sanh tử bì lao ngay trong hiện kiếp này. 

Nay Ni Sư Giới Hương đã gọt, xắt rồi đem ra nâu nướng, 
chiên xảo mọi cách Kinh này qua lăng kính Nam Tông cũng 


XI 


THÍCH NỮ GIỚI HƯƠNG 


như Bắc Tông, cũng chỉ nhằm mục đích đón chào, mời mọc tất 
cả mọi người hãy ngồi vào bản tiệc của Tánh Không, nhằm gắp 
lên những món ăn tinh thần Vô Tướng, để chúng ta hội nhập 
vào Niết Bàn Vô Ngã và để từ đó Chân Tâm Phật Tánh của 
chúng ta sẽ tự hiển bày như ánh thái dương bắt đầu tỏ rạng nơi 
phương Đông màu nhiệm ấy. 

Kính chúc quý độc giả phật tử nên trân quý Kinh này 
băng cách hảnh trì, đọc tụng cũng như nghiên cứu tỉ mỉ 
những lời giải thích trong những Pháp Ngữ mà Cô Giới 
Hương đã trình bày trong bản kinh này, thì đó là một điều lợi 
lạc không cùng vậy. 


Viết xong lời giới thiệu này 

vào ngày 04 tháng 02 năm 2016 

tại thư phòng chùa Viên Giác Hannover, Đức Quốc. 
Thích Như Điễn 


Phương Trượng chùa Viên Giác Hannover. 


PHÁP NGỮ TRONG KINH KIM CANG 


LỜI ĐẦU 





Kinh Kim Cang Bát Nhã Ba La Mặt là một bộ kinh đại 
thừa Phật giáo. Cách đây hơn 30 năm, khi còn là chú điệu 
Sadini trong chùa, tôi thường ngồi vắt vẽo dựa vào nhánh khế 
của chùa để học thuộc lòng bản kinh Kim Cang. Kinh bằng 
âm Hán Việt nên tôi không hiểu gì mà ngay cả có bằng Việt 
ngữ cũng không hiểu gì cả so với bộ não mới bé con vào chùa 
của tôi. Sư phụ không bắt học thuộc lòng, chỉ kêu tụng khi 
chùa có dịp khai kinh Kim Cang, nhưng không hiểu sao trong 
lòng cứ có cái gì đó thôi thúc học thuộc lòng: chắc để mai sau 
mình lớn lên sẽ lợi ích? hay học thuộc lòng trước để nếu sau 
này sư phụ có tổ chức cuộc thi trả bài lấy điểm (như đã học 
thuộc lòng Quan Âm Quảng Trần để trả bài) thì mình đã 
thuộc rồi? hay học đề lấy lý do cho phép tôi vào mỗi chiều 
gió mát, được ngồi dựa gốc khế, lượm những quả khế chín 
vàng rụng xung quanh và được thưởng thức những dòng nước 
khế ngọt lịm chảy tận vào lòng? 

Ba mươi năm sau trí khôn lớn dần và câu hỏi đã được trả 
lời. Tôi học thuộc lòng kinh Kim Cang vì những lý do trên 
đó và ngay cả cho một lý do bây giờ (mà trước đó không bao 
giờ biết đến) là để năm 2014 được mạo muội ra mắt cuốn 
sách Pháp Ngữ trong Kinh Kim Cang. Chúng con đãnh lễ tri 
ân cô Tôn sư Hải Triều Âm, người đã trao truyền ý chỉ của 


XI 


THÍCH NỮ GIỚI HƯƠNG 


kinh Kim Cang cho chúng con, như những hạt lúa tròn chắc 
để có thể trôi nổi ở các nơi theo duyên sanh mà nảy mầm 
thức tỉnh giải thoát. Chúng con xin nhiệt tình san sẻ những lời 
dạy của Cố Tôn sư mà chúng con đã học được đề trình bày 
trong cuốn sách này. Trí Tuệ Kim Cang vô tướng, không lời, 
mà chúng con mạo muội dùng ngôn ngữ trần gian để giải 
thích, nên sẽ có nhiều sai xót vấp phải. Kính mong quý đọc 
giả và giác giả cao minh thương xót chỉ dạy. Chúng con sẽ 
điều chỉnh để lần tái bản sau được hoàn chỉnh hơn trong Phật 
sự tận lòng: “Phục Ứụ Chúng Sanh là Cúng Dường Chư 
Phát`. 

Xin kính chúc quý độc giả luôn an lạc trong chánh pháp 
của Đức Thế Tôn. 

Nam Mô Kim Cang Bát Nhã Hội Thượng Phật Bồ Tát 

Ma Ha Tát tác đại chứng minh. 


Chùa Hương Sen, ngày 20/ 01/2014 
Chúng con thành tâm kính lễ 
Thích Nữ Giới Hương 


CHƯƠNG I 
XUẤT XỨ KINH KIM CANG 





I1. KINH ĐẠI BÁT NHÃ BA LA MẬT 


Kinh Đại Bát Nhã gồm có 600 quyền, được Đức Phật 
giảng trong 19 hội. Theo như Tô Thiên Thai nói thì bộ Đại 
Bát Nhã này được giảng trong 22 năm, sau thời kinh Hoa 
Nghiêm (2I ngày) và sau thời A-hảm (12 năm) như bài thơ 
sau đây: 

Hoa Nghiêm hai mươi mốt ngày 

A-hàm mười hai, Phương Đăng tám năm 
Mười hai năm bàn về Bát Nhã 

Pháp Hoa, Niết bàn thêm tám năm. 

(Hoa Nghiêm tối sơ tam thất nhật, 

A Hàm thập nhị phương đẳng bát, 

Nhị thập nhị niên Bát Nhã đàm 


1 


THÍCH NỮ GIỚI HƯƠNG 


Pháp hoa, Niết bản cộng bát niên). 

Như vậy, Như Lai trụ thế 80 năm, thuyết pháp 49 năm, 
chia ra năm thời pháp: 

Thời thứ nhất: Kinh Hoa Nghiêm tối thượng thừa 

Thời thứ hai: Kinh A Hàm 

Thời thứ ba: Kinh Phương Đẳng 

Thời thứ tư: Kinh Bát Nhã 

Thời thứ năm: Kinh Pháp Hoa cùng Niết Bản. 


2. XUẤT XỨ KINH KIM CANG 


Kinh Kim-Cang Bát-Nhã Ba-La-Mật-Đa thuộc quyền thứ 
577 của bộ Đại Bát Nhã Ba-la-mật 600 quyên và thuộc hội 
thứ 9 trong 16 hội. Địa điểm giảng Kinh Kim Cang ở tại khu 
vườn của trưởng giả Cấp Cô Độc (Anafhapindika), phía nam 
kinh thành Xá-Vệ (Sravasfi), Trung Ân Độ. Lúc ấy ở Trung 
Quốc, nhằm triều đại nhà Châu, Vua Mục Vương năm thứ 9. 

16 Hội & 4 Địa điểm giảng Đại Bát Nhã! 























STT ĐỊA DANH GIẢNG BÁT NHÃ HỘI/ 
ĐẠO 
TRÀNG 
1 | Linh Sơn, thành Vương-Xá 6 
2 | Vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ Thọ, 3 
nước Xá Vệ (Kinh Kim Cang giảng trong 
giai đoạn này ) 








2&kind=kinh hantang 


PHÁP NGỮ TRONG KINH KIM CANG 





3 | Cung điện Ma Ni Bửu Tàng, cung trời l 








Tha Hóa Tự Tại 

Vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ Thọ, 4 
nước Xá Vệ 

Linh Sơn, thành Vương-Xá 1 








4 | Bên ao Bạch Lộ, Trúc Lâm, thành Vương l 
Xá 














Kinh Kim-Cang Bát-Nhã Ba-La-Mật Đa (Wajra-Prajna- 
Paramia sua) do Ngài Cưu-Ma-La-Thập (Kưmara/iva) 
dịch từ Phạn ra Hoa. Hòa Thượng Thích Trí Tịnh dịch từ Hoa 
ra Việt ngữ. Kinh Kim Cang và Bát Nhã Tâm Kinh là tóm 
gọn những thâm ý áo nghĩa của toàn bộ Đại Bát Nhã 600 
quyền. 


4. Ý NGHĨA TÊN KINH KIM CANG 


Tựa đề Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật được chia làm bốn 
phần như sau: 

I) Kim Cang (Ƒ47ra), 2) Bát Nhã (Pra7na), 3) Ba La 
Mật (Paramia), và 4) Kinh (Suira) 


THÍCH NỮ GIỚI HƯƠNG 





I)_ Kim Cang (Kim Cương): là một loại khoáng chất từ 
tinh hoa của đất đá. Theo Địa lý học?, nguồn gốc của kim 
cương là chất lỏng nóng từ núi lửa chảy ra, gặp khí hậu lạnh 
kết lại thành đá và trải qua một thời gian rất lâu từ 1 đến 3.3 
triệu năm, mới kết tinh lại thành chất kim cương trong sáng 
óng ánh như pha lê. Dr. Friedrich Mohs nói rằng quá trình 
hình thành rất lâu năm nên kim cương có độ cứng chắc là 10 
trong khi các loại đá khác thì độ cứng chắc chỉ từ I đến 93, 
Do đẹp như pha lê, bền chắc hoàn hảo và rất khó kết thành 
nên kim cương rất quý giá và hiểm có trên thế gian. Vì những 
tánh chất ưu tú này, Đức Phật đã mượn để đặt tên kinh là 
Kinh Kim Cương. 

Kim Cương chắc cứng bền vững là ý nói đù trải qua trăm 
kiếp nghìn đời, lưu chuyền trong sáu cõi của trời, người, a tu 
la, súc sinh, ngạ quỉ và địa ngục nhưng tánh giác, tánh hay 
biết của chúng ta vẫn không tan hoại hay biến mất. Kim 
cương trong sáng như pha lê là biểu tượng tánh Phật sáng 
suốt thanh tịnh của chúng ta sẽ chiếu phá các màn lưới vô 
minh, tham ái, giận hờn, ích kỷ của thất tình, lục dục, từ vô 
thủy kiếp đến nay. Kim cương quý giá như vua của các loại 


? http://en.wikipedia.org/wiki/Diamond 
3 http://en.wikipedia.org/wiki/Mohs scale of_mineral hardness 


4 


PHÁP NGỮ TRONG KINH KIM CANG 


đá là ý nói tâm của chúng ta quý giá hơn bất cứ những của cải 
vật chất, nhà cửa, danh lợi trên thế Ø1an này. 

2) Bát-nhã là trí tuệ 

3) Ba-la-mật là phiên âm tiếng Phạn, Trung Hoa dịch là 
đáo bỉ ngạn, nghĩa là đến bờ kia. Chúng ta đang lặn hụp trong 
biển khổ phiền não, kinh Kim Cang này có khả năng giúp 
chúng ta vượt qua tam tai, bát nạn' và các khổ của sáu loài để 
đến bờ giải thoát an lạc. 

4) Kinh là lời Phật dạy hợp với chân lý (khế lý) và hợp 
với căn cơ thính chúng (khế cơ) trong tất cả mọi không gian 
và thời gian. 

Kinh Kim Cang Bát Nhã Ba la mật này công đức vô biên 
không thể nghĩ bàn bởi vì kinh này nói đến pháp lớn, công 
đức lớn, tức tánh Kim Cang Bát Nhã. Kinh Kim Cang nói về 
bản tánh ở khắp mười phương pháp giới, không có ngần mé 
gọi là vô lượng vô biên. Nói về không gian, tánh Kim Cang là 
vô cùng, vô tận. Nói về thời gian, tánh Kim Cang không sanh 
không diệt, không có quá khứ, hiện tại, vị lai. Bởi tánh Kim 
Cang Bát Nhã có chức năng vượt không gian và thời gian như 
vậy, cho nên nếu sống với nó, chúng ta cũng được công đức 
vô cùng, vô tận suốt không gian, khắp thời gian ba thời. Do 
đó, ai trở về với tánh Kim Cang nảy thì công đức cũng không 
thể nghĩ bàn. Bởi vì tánh nảy rộng lớn như vậy, cho nên Như 


* Tam tai: có lửa (vì có dục nên còn lửa), gió (thôi tan xác đi) và bão lụt (nước 
nhận chìm). Từ cõi trời dục giới thứ sáu trở xuông là từ cõi Tha hoá tự tại thiên 
trở xuống tức bao gồm cả cõi dục giới (người, địa ngục, ngạ quỹ súc sanh...) 
còn tam tai. Xem Luân Hồi trong Lăng Kính Lăng Nghiêm, chương 14, Thích 
Nữ Giới Hương. 

Bát nạn là tám tai nạn sẽ xảy ra. Theo nghiệp báo, con người sẽ còn gặp tám tai 
nạn như sẽ bị sanh vào l) cõi địa ngục, 2) ngạ quỷ, 3) súc sanh, 4) cõi trời 
Trường-Thọ, 5) sanh làm người thiếu căn (đui mù, điếc, câm, ngọng), 6) biên 
địa (nơi biên giới không có Phật pháp) 7) Sanh trước Phật và 8) sanh sau Phật, 
nên không được Phật và thiếu duyên nghe pháp đề giải thoát. 


5 


THÍCH NỮ GIỚI HƯƠNG 


Lai nói những người nảo tin và sống được với tánh này là 
những người thích tu pháp lớn, công đức lớn, là những người 
phát tâm lớn, phát tâm Đại thừa. 

Chúng ta còn là chúng sanh nhưng nếu chúng ta hiểu 
được, tin được, cầu sông với tánh Kim Cang Chân Không Bát 
Nhã thì gọi là phát tâm đại thừa, tối thượng thừa. Tiểu thừa là 
cô xe nhỏ, chở mình ra khỏi lửa sanh già bịnh chết. Đại thừa 
là cỗ xe lớn, chở được nhiều người. Chúng ta có lòng chẳng 
những muốn cho mình mà những người khác cũng hưởng 
được sự giải thoát an vui như mình. Chúng ta có tâm rộng, 
mong cho mọi người hưởng được những quả báu tốt đẹp như 
mình, tức là chúng ta phát tâm thực hành hạnh đại thừa. Phát 
tâm tối thượng thừa là cỗ xe đi xa lắm, đi tới cùng tận cho đến 
thành Phật quả, tức là phát tâm cầu thành Phật, khiến cho trí 
tuệ khai mở đến rốt ráo. Kinh Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật 
nảy là pháp tối thượng thừa viên đốn (vượt cả tiểu thừa và đại 
thừa), là kim chỉ nam của nhà thiên triệt để mạnh mẽ phá các 
chấp thủ về tướng, giúp chúng ta trực thắng chân tâm, thấy 
tánh thành Phật. 


NHÂN DUYÊN CỦA TÔN GIÁ TU BỎ ĐÈ VÀ 
KINH KIM CANG 

Bấy giờ, Trưởng-Lão Tu-Bồ-Đề, ở trong đại-chúng, liền 
từ chỗ ngôi đứng dậy, trệch áo bên vai hữu, gỗi bên hữu 
quỳ sát đất, cung kính chắp tay, bạch cùng đức Phật rằng: 

“Hi-hữu thay, Đức Thế-Tôn! Đức Như-Lai khéo hay hộ 
niệm các vị Bồ-tát và khéo hay phó-chúc cho các vị Bồ-tát! 

Bạch đức Thế-Tôn! Trang thiện-nam, người thiện-nữ, 
phát tâm WVô-thượng Chúnh-đẳng Chánh-giác, thời phải trụ 
tâm như thế nào, nên hàng-phục tâm mình như thế nào?” 


PHÁP NGỮ TRONG KINH KIM CANG 


4a. Lục Chúng Thành Tựu 

Mỗi kinh Phật thường có cách sắp xếp theo sáu pháp 
thành tựu (lục chủng thành tựu) để chứng tỏ kinh nảy là do 
Đức Phật giảng và có người nghe (tôn giả A nan) làm chứng 
ghi lại, chứ không phải ngụy tạo hay tôn giả A-nan nói ra. 
Sáu pháp trong Kinh Kim Cang đó là: 

1. Văn thành tựu: “Ta nghe” là chứng tỏ có tôn giả A Nan 
là người nghe và thuật lại. 

2. Tín thành tựu: “như vây” là chỉ pháp thoại Kim Cang 
mà Ngài A Nan nghe Phật thuyết. 

3. Thời thành tựu: “Một thuở nọ” là thời gian nói kinh 
Kim Cang. 

4. Chủ thành tựu: “Đức Phật” là pháp sư thuyết pháp. 

5. Xứ thành tựu: “Vườn Kỳ-Thọ, Cấp-Cô-Độc tại nước 
Xá-Vệ” là địa điểm thuyết Kim Cang. 

6. Chúng thành tựu: “cùng với chúng đại Tỳ-kheo, một 
nghìn hai trăm năm mươi người câu-hội” là thính chúng nghe 
pháp. 

Như vậy, trong đoạn chánh văn này, Tôn giả Tu Bồ Đề là 
người đương cơ (đuyên khởi thành tựu) đã đảnh lễ thỉnh Phật 
(chủ thành tựu) trả lời những nghi vẫn của ngài và tứ chúng 
(chúng thành tựu) về cách làm thế nào an trụ và hàng phục 
tâm. Vì lòng từ bi thương tưởng, Đức Phật đã trả lời và nhờ 
thăng duyên nảy mà Kinh Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật được 
thành lập. Cũng giống các kinh khác đa phần đều do các đại đệ 
tử thưa thỉnh, Đức Phật trả lời và do nhân duyên đó mà các 
kinh được thành lập. Ví dụ như Bồ tát Phố Dũng làm đương cơ 
thưa thỉnh trong kinh Chánh Pháp (4rya Sanghafasutra 
Dharma Paryaya). Tôn giả A-nan là đương cơ trong kinh Đại 
Phật Đỉnh Thủ Lăng Nghiêm. Tôn giả Xá Lợi Phất là đương 


7 


THÍCH NỮ GIỚI HƯƠNG 


cơ trong Ma-ha Bát Nhã Tâm kinh và A Di Đà. Bồ tát Vô Tận 
ý làm đương cơ trong kinh Phố Môn. Tôn giả Mục Kiền Liên 
là đương cơ trong Kinh Phụ Mẫu Báo Ân. Pháp Vương Tử 
Mạn Thù Thất Lợi là đương cơ trong kinh Dược Sư và tôn giả 
Tu Bồ Đẻ là đương cơ cho Đức Phật giảng kinh Kim Cang. 


4b. Cuộc đời của Tôn Giả Tu Bồ Đề° 

Trong thập đại đệ tử của Đức Phật, mỗi vị nổi bật một 
hạnh. Như tôn giả Xá Lợi Phất là vị trí tuệ đệ nhất. Tôn giả 
Mục Kiên Liên là thần thông đệ nhất. Tôn giả A-nan là đa 
văn đệ nhất thì tôn giả Tu Bồ Đề được xem là vị chứng tánh 
không đệ nhất. Năng lực chứng tánh Không của tôn giả Tu 
Bồ Đề rất mạnh bởi vì ngay từ khi còn trong thai mẹ, khi còn 
bé, trưởng thành và ngay cả khi gia nhập vào tăng đoàn, ngài 
đã chứng tỏ cho mọi người thấy sức từ trường quán chiếu và 
năng lực ứng dụng tánh Không diệu dụng đó. 

¡. Khi sinh ra đã thấy tánh Không 

Tôn giả Tu Bồ Đề sanh quán tại thành Vương Xá, nước 
Ma Kiệt Đà. Bác ruột của Tu Bồ Đề là trưởng giả Tu Đạt đã 
xây cúng dường tu viện Kỳ Viên cho Đức Phật và Tăng đoàn. 
Lúc mà Tu Bồ Đề vừa chào đời thì tất cả gẫm vóc, lụa là, của 
cải trong nhà bỗng dưng biến mắt. Đây là điều cát tường cho 
thấy rằng tôn giả Tu Bồ Đề thấy tất cả tướng đều không và 
năng lực đó khiến cho mẹ chàng lúc lâm bồn và những người 
thân cận xung quanh cũng cảm nhận được hào quang vi diệu 
của tánh Không ấy. Mặt khác, điều này cũng chứng tỏ rằng 
khi lớn lên ngài sẽ không đắm trước vảo sự giàu có, danh lợi, 
ngũ dục của thế gian. Do điềm lành này mà ngài được đặt tên 
là Thiện Cát hay Không Sinh (sinh ra thấy tất cả đều không). 


Š http://orums.giadinhphattu.vn/viewtopic.php?f=8&t=2936 


8 


PHÁP NGỮ TRONG KINH KIM CANG 


ii. Khi còn bé đã thấy lý Duyên Sanh giữa mình và 
muôn vật chung quanh 

Lúc còn nhỏ, chú bé Thiện Cát đã thường bố thí cho 
những người bất hạnh hơn mình, ngay cả quần áo trên người 
cũng cởi ra bố thí, chỉ mặc một chiếc quần cụt về nhà. Bị cha 
mẹ rầy, bé Thiện Cát trả lời rằng: “Đối với con những gì trên 
thế gian này đều có mối quan hệ mật thiết vì tất cả đồng một 
bản thể. Người ta và con đâu có gì khác nhau, cho nên đem 
những gì của mình để cho người ta cũng đâu có gì là không 
đúng.” 

Chú bé cũng thường trầm tư về tôn giáo và triết học nhân 
sinh ở Ấn Độ và thường nói với cha mẹ rằng: “Vạn tượng dây 
đặc trong vũ trụ nảy đều hiện rõ trong tâm con, nhưng trong 
tâm con lại đường như trống rỗng, không hề có vật gì cả. Nếu 
trên thế gian này không có một bậc thánh đại trí đại giác thì 
không ai đủ tư cách để cùng với con thảo luận về tâm cảnh 
của người giải thoát; không ai thấy rõ được thế giới nội tâm 
của con.” 

ii. Tu Bồ Đề xuất gia 

Khi Tu Bồ Đề trưởng thành, một lần nọ, đức Phật đến 
giáo hóa tại thôn xóm của chàng. Chàng nghe Đức Phật giảng 
rằng: “Mọi người chúng ta đều chung cùng một bản thể. Bản 
thể ấy không phân biệt nhân vả ngã. Tất cả vạn vật đều do 
nhân duyên hòa hợp mà sinh ra. Không có một vật gì có thê 
tự nó tồn tại độc lập được. Chúng ta và vạn pháp đã nương 
nhau mà tôn tại thì việc đem lòng từ bi và những ân huệ đề bố 
thí cho chúng sinh, mới xem ra thì có vẻ như là vì người, mà 
thật ra thì chính ta cũng có được ích lợi lớn lao.” 

Cảm kích trước những lời cảm hóa đây trí tuệ của Đức 
Phật, Tu Bồ Đề xin Phật xuất gia và trở thành một đệ tử kiệt 


THÍCH NỮ GIỚI HƯƠNG 


xuất trong tăng đoản, chúng trung tôn của ngài. 

iv.. Hạnh khất thực nhà giàu 

Hạnh xuất gia là hạnh người khất sĩ, bần đạo xin ăn, để 
tạm nuôi thân và dành thời gian chính để tu tập giới định tuệ, 
không tham cầu món ngon vật lạ và hồi hướng phước báu tu 
tập cho thí chủ. Khi khất thực thì oai nghi đoan chánh tuần tự 
thứ lớp, không phân biệt giàu nghèo, nhưng tôn giả Tu Bồ Đề 
chỉ thích đi khất thực khu nhà giàu. Khi có những lời hiểu 
lầm dèm pha về việc thiên vị đó thì tôn giả giải thích rằng: 

“Người nghèo khổ tự nuôi lấy gia đình họ đã khó khăn, 
vất vả rồi, làm sao có dư để cúng đường cho chúng ta! Dù họ 
có muốn tự ý phát tâm thì họ cũng chỉ có lòng mà sức thì 
không đủ. Chúng ta đã không có lương thực để giúp đỡ họ thì 
thôi, sao lại bắt họ phải chịu thêm gánh nặng hay sao? Trong 
khi đó, đối với những người giảu có, một bữa cơm cúng 
dường cho ta đâu có đáng kể gì. Bởi vậy mà tôi tâm nguyện 
rằng chỉ đến khất thực ở nhà giàu mà không đến người 
nghèo.” 

Ngược lại hạnh của Tu Bồ Đề là tôn giả Đại Ca Diếp chỉ 
thích đi khất thực ở khu nhà nghèo mả không xin ăn nhà giảu. 
Ngài Đại Ca Diếp giải thích lý do chính đáng của mình răng: 

“Chúng ta xuất gia làm sa môn, giữ đạo và hành trì giáo 
pháp, đó là ruộng phước cho người đời. Chúng ta thọ nhận sự 
cúng dường của thí chủ là tạo cơ hội cho họ làm tăng trưởng 
phước huệ. Sở dĩ tôi chỉ đến khất thực ở những nhà nghẻo là 
vì tôi muốn cho họ gieo trồng phước đức, nhờ đó mà họ sẽ 
thoát được cảnh nghèo khổ trong kiếp vị lai; còn người giàu 
vốn dĩ họ đã có nhiều phước báo, vậy hà tất chúng ta phải 
thêm hoa cho gâm!” 


Như vậy, cả hai ngài đều có lý do rất hợp tình, hợp lý. 


10 


PHÁP NGỮ TRONG KINH KIM CANG 


Khất thực khu nhà giàu hay nhà nghèo cũng đều vì lợi ích cho 
chúng sinh. Phật pháp có 84 ngàn pháp môn với nhiều cửa 
phương tiện, mỗi người có thể hành trì theo hạnh nguyện 
riêng của mình và chung qui cũng đều là giáo pháp của Phật. 
Riêng Đức Phật thì không thiên vị, phân biệt giàu nghèo. Với 
tình thương bao la rộng lớn cho tất cả, ngài bình đẳng khất 
thực để hóa độ cho những ai có duyên với ngài như dòng 
nước chảy không phân biệt nơi cây côi gập ghềnh uốn khúc 
hay đất bằng phăng lặng êm ái. 

v._ Tu Bộ Để chứng Giải Không đệ nhất khi nghe Đức 
Phật giảng về Kinh Kim Cang 

Tôn giả Tu Bồ Đề rất tinh tấn trong việc nghe pháp và tu 
tập. Bởi thế, trong 16 pháp hội Bát Nhã của đức Phật, ngài 
không bỏ sót một pháp hội nào. Ngài cũng là người nêu ra 
câu hỏi về: “Thế nào là cách an trụ tâm và hàng phục tâm?” 
Để trả lời câu hỏi này, Đức Phật mới giảng kinh Kim Cang 
Bát Nhã Ba la mật này (sẽ nói rõ trong chương 2). Sau khi 
nghe pháp âm của Đức Phật giảng về cách vô tướng bồ thí, vô 
ngã độ sinh, Tu Bồ Đề vô cùng cảm kích đến rơi nước mắt, 
quì xuống vả thưa rằng: 

“Bạch Thế Tôn! Từ ngày con được làm người cho tới nay, 
đây là lần thứ nhất con được nghe giáo pháp cao sâu nhiệm 
mâu như vậy. Từ nay trở đi hai thứ chấp trước “ngã và pháp” 
đều không còn quấn chặt được con nữa. Tất cả bốn tướng 
trạng là “ta, người, chúng sinh và thọ giả” cũng không thể trói 
buộc được con nữa. Phải xa lìa được mọi vọng tướng chấp 
trước mới có thể thấy được tính không. Phải trừ khử mọi ý 
niệm về danh, tướng mới có thể thấy được thực tại nhân sinh. 
Hôm nay con đã thể nhập được tâm ý của Phật, con đã thấy rõ 
được chính mình.” Sau lần khai ngộ này, tôn giả Tu Bồ Đề đã 
trở thành người đệ tử của đức Phật đứng đầu tăng đoàn về 


I1 


THÍCH NỮ GIỚI HƯƠNG 


hiểu rõ tánh Không. 

vỉ. Tanh Không là gì? 

Một lần nọ, có một Bà la môn hỏi tôn giả Tu Bồ Đề: 
“Thưa đại đức! Tôi nghe nói đại đức là người đệ tử xuất 
chúng của đức Thế Tôn hiểu rõ nhất về tính không. Xin đại 
đức hoan hỉ giải thích một thắc mắc là vì sao tất cả vạn vật 
trên thế gian đang tồn tại rõ ràng trước mắt mà đại đức lại bảo 
chúng là không?” 

Tu Bồ Đề liền chỉ ngay một ngôi nhà trước mặt và giải 
thích rằng xin ông hãy nhìn ngôi nhà kia! Nó là do bốn yếu tố 
của đất, nước, g1ó, lửa và các thứ nhân duyên khác hợp lại mà 
có. Nếu lấy riêng từng thứ vật liệu như gỗ, đất, gạch, ngói 
v.v... từ ngôi nhà ấy ra, thì chăng những ngôi nhà đã không có 
mà ngay cả tên gọi “ngôi nhà” cũng không có. Vì ngôi nhà ấy 
do tất cả những thứ hợp lại mà có, cho nên chúng ta bảo ngôi 
nhà ấy là không. “Không” nghĩa là không phủ nhận không có 
căn nhà. Không chỉ có nghĩa là không có một bản ngã, một 
thực thê riêng biệt, độc lập. Và chính vì vậy, không là bản thê 
của tất cả sự vật trên thế gian... Tóc của ông từ màu đen 
chuyên đổi thành trắng bạc. Chiếc lá vàng ở đầu cành rơi. Hạt 
giống của cây từ lòng đất nảy mâm, lớn lên, nở hoa, kết trái, 
rơi rụng, tàn úa... trải qua một thời kỳ biến chuyên tuần hoàn, 
lại trở thành nguyên dạng của nó. Ông hãy ghi nhớ lấy: đó 
cũng là tánh không đây. 

Vị bà la môn rất nề câu trả lời của tôn giả Tu Bồ Đề và 
khâm phục vị đệ nhất giải không này. 

vii.. Cuối đời của Tôn giả Tu Bồ Đề 

Một hôm, Tu Bồ Đề bịnh rất nặng, nhưng cô găng tự 
mình trải tọa cụ xuống đất, ngồi ngay thắng trong tư thế hoa 
sen, giữ vững chánh niệm và quán tưởng rằng: “Sự đau khổ 


12 


PHÁP NGỮ TRONG KINH KIM CANG 


về bịnh hoạn của thân thê này từ đâu mà có? Ta phải làm thế 
nào đê tiêu trừ được bịnh khô này đây?” Rôi tôn giả quán tiêp 
răng: “Nguyên nhân đưa đên bịnh khô của thân thê một phân 
là các nghiệp báo tích lũy từ thời quá khứ, một phân khác là 
do sự bât ôn trong môi quan hệ giữa các duyên trong đời hiện 
tại. Thuôc men chỉ có thê trị bịnh tạm thời mà không thê làm 
cho khô đau tiêu trừ tận gôc rê. Chỉ có sám hôi các nghiệp 
báo, tu tập thiên quán, thây rõ nhân quả đê tiêu trừ khô đau 
nơi tâm ý thì sự khô đau nơi thân thê mới không còn nữa.” 

Tôn giả cứ tiếp tục như thế, một lúc sau thì cảm thấy thân 
tâm thư thái, nhẹ nhàng tự tại, những khô đau của bịnh hoạn 
tan biên hoàn toàn. 

Chính vào lúc đó, trời Đề Thích đã cùng năm trăm thiên 
chúng và rât đông các vị thân âm nhạc giáng lâm núi Kỳ Xà. 
Họ đên trước mặt Tu Bô Đê, tâu nhạc và hát răng: 

Uy đức người ngần ngật như trời cao 
Công hạnh người hun hút như sông dải 
Vượt thoát biển sinh tử 

Dập tắt lửa hữu vi. 

Lăng trong các hành nghiệp 

Dứt sạch bao phiền não 

Từ thiền định, tuệ giác người sáng tỏ 
Bịnh khô giờ đã tiêu trừ 

Pháp thê giờ đã khinh an. 

Khúc hát dứt, âm nhạc ngưng. Trời Đề Thích cùng thiên 
chúng bái kiên Tu Bô Đê. Tôn giả đáp lễ và khen ngợi: 

- Tiếng nhạc và lời ca của quí ngải thật là tuyệt vời! 

Trời Đề Thích hỏi thăm: 


13 


THÍCH NỮ GIỚI HƯƠNG 


- Xin hỏi thăm tôn giả, lúc này bịnh tình đã khỏi hẳn 
chưa? 

Tôn giả trả lời: 

- Các pháp từ nhân duyên sinh ra và cũng từ nhân duyên 
mà tiêu diệt. Nhân duyên hòa hợp thì có chuyên động và sinh 
thành, nhân duyên phân rã thì các pháp đình chỉ và tan rã. Các 
pháp sinh ra một pháp và một pháp sinh ra các pháp. Mỗi 
pháp tự nó đều có nhân, có duyên và có quả. Dùng cái trắng 
trị cái đen và đồng thời dùng cái đen trị cái trăng. Muốn trị 
bịnh tham dục thì dùng phép quán niệm về sự không trong 
sạch; trị bịnh sân hận thì dùng phép quán niệm về lòng từ bị; 
trị bịnh ngu sĩ thi phải dùng trí tuệ giác ngộ. Tắt cả vạn pháp 
trong thế gian đều là biểu hiện của tính không, không có 
tướng ngã, không có tướng nhân, không có phân biệt nam nữ, 
không có gì khác nhau giữa phải và trái, tất cả vạn pháp đều 
“là như vậy". Quí ngài hãy nhìn xem, gió bão có thể xô ngã 
cây to, sương tuyết có thể làm hư bông lúa; nhưng những cây 
cỏ khô héo kia, nêu gặp tiết xuân âm áp, mưa thuận gió hòa 
thì tức khắc hồi sinh, đâm chồi nây lộc. Các pháp có những 
lúc chống phá nhau nhưng cũng có những lúc làm cho nhau 
được an định. Bịnh khổ của Tu Bồ Đề này sinh ra là do các 
pháp đất nước gió lửa chống đối nhau; nhưng pháp Phật như 
nước cam lô, thiền quán như gió mùa xuân, tôi nhờ hiểu như 
thế mà bịnh tình bình phục. Tôi xin cám ơn quí ngài đã ân cần 
đến thăm. Hiện Ø1Ờ tôi cảm thấy thân tâm đều an lạc tự tại. 

Thiên chúng vô cùng hoan hi, đảnh lễ tôn giả, rồi trở về 
thiên cung, còn lại một mình, tôn giả trằm ngâm độc thoại: 

Đức Phật từng từ bị dạy bảo, 

Chỉ có Phật pháp mới chữa trị được những đau khổ của 
thân tâm. 


PHÁP NGỮ TRONG KINH KIM CANG 


Nhưng không phải đợi đến lúc bị bịnh mới cầu xin, 
Mà hàng ngày phải nghe pháp tu hành, 

Tạo căn cơ đầy đủ cho sự chứng ngộ. 

Nên sám hối nghiệp chướng, 

Vững tin vào nhân quả, 

Và tích lũy phước huệ, 


Đó mới là phương thuôc mâu nhiệm của mọi bịnh khô. 


5... NHÂN DUYÊN CỦA LỤC TÔ HUỆ NĂNG VÀ 
KINH KIM CANG 

Lục Tổ họ Lư, tên Huệ Năng, sanh trưởng trong gia đình 
nghèo túng, mồ côi cha từ khi ba tuổi. Hàng ngảy Huệ Năng 
phải vào rừng đồn củi đem bán để nuôi mẹ. Đến năm 22 tuôi, 
một hôm nghe có người tụng kinh Kim Cang mà tỉnh ngộ và 
nhờ có duyên tốt, được người giúp đỡ, nên đến học đạo với 
Ngũ tổ Hoằng Nhẫn. 

Khi Huệ Năng đến yết kiến Ngũ Tổ thì Ngũ Tổ hỏi: “Đến 
đây cầu việc gì?” 

Huệ Năng đáp: “Đến đây chỉ cầu làm Phật, không cầu 
việc gì khác.” 

Tổ tiếp: “Ngươi là người xứ Lãnh Nam, lại là dân man rợ, 
thế nào thành Phật được?” 

Huệ Năng đáp: “Con người tuy có phân chia Nam Bắc, 
chớ Phật tánh vốn không có Nam Bắc. Cái thân man rợ này 
đối với hòa thượng tuy chăng giống nhau, nhưng tánh Phật 
đâu có khác!” 

Như vậy, dù chỉ mới bắt đầu xin theo học đạo mà Huệ 
Năng đã tỏ ra có chí khí hơn người. Ngài đã thấy rõ mục đích 
thiền định là thành Phật và thấy rõ Phật tánh của mọi người 


15 


THÍCH NỮ GIỚI HƯƠNG 


hay mọi loài như nhau. Ngũ Tổ thầm nhận Huệ Năng là người 
có pháp khí khác thường tồi. 

Sau đó Huệ Năng được giao cho công việc giã gạo ở sau 
bếp, chứ chưa được lên nhà trên theo học như các tăng khác. 
Tuy vậy, Huệ Năng vẫn nhẫn nại giã gạo được hơn tám 
tháng. Tới lúc Ngũ Tổ thấy thời cơ truyền pháp đã đến và 
ngài yêu cầu toàn chúng trình kệ để chọn người kế thừa. Ngũ 
Tổ khai thị như sau: 

“Sanh tử là việc lớn, các ngươi suốt ngày chỉ cầu phước, 
chăng cầu lia khỏi biển khổ sanh tử. Nếu mê tự tánh thì 
phước làm sao có thể cứu được? Các ngươi mỗi người hãy tự 
xem trí Bát Nhã của tự tánh và làm một bài kệ trình cho ta 
xem, nếu ai ngộ được đại ý thì ta sẽ trao truyền y bát cho làm 
Tổ thứ sáu.” 

Chư tăng trong chùa có hơn bảy trăm người. AI cũng tin 
rằng chỉ có giáo thọ sư của họ là Thượng tọa Thần Tú mới đủ 
khả năng nhận truyền pháp này nên không ai dám nghĩ đến 
việc trình kệ. Thần Tú trình bài kệ như sau: 

“Thân là cây bồ đề, 

Tạm như đài gương sảng, 

Luôn luôn phải lau chùi, 

Chớ để dính bụi trần. ” 

Ngũ Tổ kêu Thân Tú vào và dạy răng: “Qua bài kệ nảy, 
chứng tỏ con chưa thấy bản tánh, còn đứng ngoài thềm cửa, 
chưa bước vào trong chùa. Cứ như chỗ thấy hiểu ấy mà tìm 
đạo Vô thượng Bồ Đề thì rõ ràng chưa thê được.” 

Sau đó, Huệ Năng vì không biết chữ nên nhờ người đọc 
bài kệ của thầy giáo thọ Thần Tú cho nghe. Nghe xong, ngài 
cũng nhờ người viết một bài kệ để đối lại với bài kệ ấy: 


PHÁP NGỮ TRONG KINH KIM CANG 


“Bồ đê vốn chẳng cây, 
Gương sáng cũng chẳng đài, 
Xưa nay không một vật, 

Nơi nào dỉnh bụi trần. ” 

Ngũ Tổ rất vui khi đọc qua bải kệ của Huệ Năng và biết 
rằng Huệ Năng là người đã ngộ Thiền, nên tô liền truyền trao y 
bát và tắn phong Huệ Năng lên ngôi vị Lục Tổ (tổ thứ sáu). 
Khi truyền pháp cho Huệ Năng thì Ngũ Tổ giảng kinh Kim 
Cang, đến pháp ngữ: “Không trụ vào chỗ nảo mả sanh tâm 
mình” (Ứng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm). Ngài Huệ Năng giựt 
mình và nhận ra tánh Kim Cang vốn đầy đủ diệu dụng của 
mình, bèn cảm hứng và thốt lên rằng: 

“Đâu ngờ tự tảnh vốn tự thanh tịnh, 
Đâu ngờ tự tánh vốn chẳng sanh diệt, 
Đâu ngờ tự tánh vốn tự đây đủ. 

Đâu ngờ tự tánh vốn chẳng lay động. 
Đâu ngờ tự tánh hay sanh vạn pháp. ” 

Nghĩa là tổ Huệ Năng không ngờ tự tánh của chúng ta xưa 
nay vốn có đầy đủ các đức tánh diệu dụng. Ngũ Tổ biết ngài 
Huệ Năng là người vốn có gốc học Phật từ nhiều kiếp. Tuy 
không biết chữ nào nhưng ngài đã năm được then chốt của 
tánh Kim Cang chân không Bát Nhã, vì thế Ngũ tổ mới 
truyền trao y bát để ngài Huệ Năng làm tổ thứ sáu và dặn dò 
rằng: 

“Chắng nhận được bản tâm, học đạo vô ích. Nếu nhận 
được bản tâm, thấy được bản tánh, tức gọi là Trượng phu, 
thầy của cõi trời, cõi người, tức là Phật.” 

Ngũ tổ biết răng trong tăng chúng có nhiều người không 
phục và không đồng ý Huệ năng làm Lục tổ. Bởi vì trong 


17 


THÍCH NỮ GIỚI HƯƠNG 


chúng lúc bấy giờ có ngài Thần Tú là giỏi chữ nghĩa và là thầy 
giáo thọ dạy học, nhưng lại chưa nắm và thấy được tánh Kim 
Cang. Trong khi Huệ Năng ngộ đạo nhưng chỉ là người g1ã gạo 
dưới bếp tám tháng và không biết một chữ nghĩa nào cả. Bây 
giờ phút chốc được Ngũ Tổ tấn phong cho làm tô thứ sáu, bắt 
cả chúng đảnh lễ tôn sùng như thây giáo thọ của họ thì không 
ai chấp nhận cả. Riêng Ngũ Tổ biết ngài Huệ Năng dù là 
không biết chữ, nhưng là người thấy tánh, có chỗ chứng đắc thì 
mới thực là người xứng đáng, nên tổ giao y bát cho ngài Huệ 
Năng và tô dặn phải đi trốn, chứ nếu mà ở đây thì chúng sẽ 
phản đối. Thế cho nên, ngài Huệ Năng phải bỏ trốn trong rừng. 
Khi nghe tin Huệ Năng được truyền thọ, có mấy trăm người 
đuôi theo để lấy lại y bát vì cho rằng Huệ Năng không xứng 
đáng. Điều đó cũng dễ hiểu vì ngài chỉ là anh nông phu đốn 
củi, vô chùa thì chỉ biết giã gạo, không được học hỏi gì vỀ các 
lớp Phật pháp, nay lại được trao cho danh vị Lục Tổ nên chúng 
tăng theo chỗ hiểu bình thường rất khó chấp nhận. 

Lục Tổ phải ấn náu nơi rừng núi khoảng 15 năm. Một 
hôm ngài đến cổng chùa Pháp Tánh tại Quảng Châu và gặp 
Pháp sư Ấn Tông đang giảng kinh Niết Bàn. Lúc ấy có một 
luồng gió thôi động lá phướng và có hai chú sadi nhỏ đang 
cãi nhau về chuyện phướng động. Một chú hỏi là: “Phướng 
động hay là gió động?” Chú kia trả lời: “Do gió động”. Chú 
sadi này cải lại: “Do phướng động bởi lẽ nếu không có 
phướng thì gió động cái gì?” Hai chú đấu khâu với nhau, khó 
phân thắng bại. Tổ Huệ Năng đứng đó, mới trả lời rằng: 
“Phướng chăng động mà gió cũng chẳng động chỉ do tâm của 
hai chú động thôi”. Hòa thượng Trụ Trì chùa Pháp Tánh vừa 
bước ra, nghe câu trả lời của vị sư nhà quê này mới mời ngài 
vào chùa và thỉnh ngài ở tại chùa Pháp Tánh để giảng kinh 
cho tứ chúng nghe. Dù ngài Huệ Năng không biết chữ nào, 


18 


PHÁP NGỮ TRONG KINH KIM CANG 


nhưng khi ngài giảng kinh thì rất lưu loát, sáng suốt và xác 
thực đi thăng vào tâm tánh. Một lần nữa, Hòa thượng trụ trì 
đảnh lễ vị sư nhà quê này và thốt lên rằng ngài Huệ Năng 
giảng kinh như vàng ròng, trong khi Hòa thượng trụ trì giảng 
kinh chỉ như là cát sỏi. Hòa thượng cũng thưa rằng nghe nói y 
bát của Lục tổ đã lạc đi và đang ân ở chỗ nào đó gần đây, 
chắc có lẽ chính là vị sư này và cuỗi cùng Hòa thượng trụ trì 
mới khám phá và nhận ra đây là Lục Tô Huệ Năng. 

Đó là nhân duyên chứng ngộ của Lục Tổ Huệ Năng với 
câu pháp ngữ: “Không trụ vào chỗ nào mà sanh tâm mình” 
(Ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm). Vì thế, kinh Kim Cang được 
xem như như kim chỉ nam trong nhà thiền để giúp hành giả 
trực chỉ nhân tâm, thấy tánh Phật như tổ Huệ Năng. 


CHƯƠNG 1: TÓM GỌN 


Kim Cang là một trong 600 quyền của Bộ Kinh Đại Bát 
Nhã. Tôn giả Tu Bồ Đề nêu ra câu hỏi về: “Thế nào là cách 
an trụ tâm và hàng phục tâm?” Để trả lời câu hỏi nảy, Đức 
Phật mới giảng kinh Kim Cang Bát Nhã Ba la mật này. Kim 
Cang (Ƒa/ra), Bát Nhã (pra/na), Ba la mật (paramiia), và 
Kinh (Sữa) được giảng tại khu vườn của trưởng giả Cấp Cô 
Độc (Anathapindika) với lục chủng thành tựu (văn, tín, thời, 
chủ, xứ, chúng thành tựu). 


Tôn giả Tu Bồ Đề được xem là vị chứng Tánh Không đệ 
nhất. Năng lực chứng Tánh Không của tôn giả Tu Bồ Đề rất 
mạnh, bởi vì ngay từ khi còn trong thai mẹ, khi còn bé, trưởng 
thành và ngay cả khi gia nhập vào tăng đoàn, ngài đã chứng tỏ 
cho mọi người thấy sức từ trường quán chiếu và năng lực ứng 


19 


THÍCH NỮ GIỚI HƯƠNG 


dụng Tánh Không diệu dụng đó. Kinh Kim Cang Bát Nhã Ba la 
mật này công đức vô biên không thê nghĩ bàn bởi vì kinh này 
nói đến pháp lớn, công đức lớn, tức tánh Kim Cang Bát Nhã 
vững chắc thường còn không có quá khứ, hiện tại, vị lai (thời 
gian) và ở khắp mười phương pháp giới, không sanh không diệt, 
không có ngăn mé, vô lượng vô biên (không gian). 


CÂU HỎI THẢO LUẬN 

1. Định nghĩa thuật từ Kinh Kim Cang Bát Nhã Ba-la- 
mật. 

2. Ý nghĩa của câu: “Thế nào là cách an trụ tâm và hảng 
phục tâm?” 

3. Xin tường thuật cuộc đời của Tu Bồ Đề liên quan với 
Tánh Không? 

4. _ Nhân Duyên của Lục Tổ Huệ Năng Và Kinh Kim 
Cang thê nào? 


20 


CHƯƠNG 2 


PHÁP NGỮ 
TRONG KINH KIM CANG 





I) ĐỊNH NGHĨA 

Pháp ngữ: pháp là Phật pháp, ngữ là lời văn, câu cú. 
Pháp ngữ là lời pháp, câu pháp hay những khẩu khí, pháp 
khí đặc biệt trong kinh Kim Cang. Nhà thiền có công án thì 
Kim Cang cũng có những khẩu khí đánh mạnh vảo tâm thức, 
giúp chúng ta thấu triệt bản thể vốn có của tự tánh, chứng 
nghiệm Phật tánh chân không. Pháp ngữ của Kim Cang là 
thiền viên đốn trực chỉ chân tâm kiến tánh thành Phật chứ 
không dùng phương tiện của hóa thành tiệm tu từ từ. 


® Hóa thành là nơi nghỉ tạm cho khoẻ rồi mới đi tiếp đến bảo sở là nơi mong 
muôn rôt ráo (Kinh Pháp Hoa). Giông như phải học A-hàm trong bước đâu rôi 
từ từ bước lên nâc thang đại thừa. 


21 


THÍCH NỮ GIỚI HƯƠNG 


Mỗi kinh có mỗi phong cách pháp ngữ khác nhau để 
chúng ta nhớ về kinh đó. Như nói đến Bát Nhã Tâm Kinh thì 
chúng ta sẽ nhớ liền pháp ngữ: “Sắc tức thị không, không tức 
thị sắc”. Pháp ngữ trong kinh Pháp Hoa mà chúng ta thường 
biết như: “Khai thị ngộ nhập Phật tri kiến”, “Chúng con 
không khinh các ngài đâu vì các ngài sẽ là những vị Phật 
tương lai”. Pháp ngữ trong kinh Lăng Nghiêm như: “Mười 
kiến tỉnh: Kiến tinh là tâm linh giác, Kiến tinh bất động... ””, 
“Đương xứ xuất sanh, tùy xứ diệt tận”, “Tánh sắc chân 
không, tánh không chân sắc, bản nhiên thanh tịnh cùng khắp 
pháp giới. Theo tâm chúng sanh, ứng với lượng hay biết, tuỳ 
chỗ phát hiện. Chúng sanh không biết lầm cho là nhân duyên 
hay tự nhiên. Đều là những so đo phân biệt của ý thức, chứ 
không có nghĩa chân thật”. Trong kinh Duy Ma Cật nôi bật 
khâu khí của bồ tát Duy Ma Cật: “Vì chúng sanh bịnh nên tôi 
bịnh. Nếu chúng sanh không bịnh thì tôi sẽ không bịnh” và 
nhiều kinh khác. Như vậy, tùy sự hiểu đạo và cảm xúc, mỗi 
hành giả có thể chọn cho mình những pháp ngữ tâm đắc để 
hướng tâm linh của mình và người thăng hoa giác ngộ. 


2)_ PHÁP NGỮ TRONG KINH KIM CANG 

Kinh Kim Cang Bát Nhã Ba la mật có nhiều pháp ngữ. 
Mỗi pháp ngữ là mỗi khẩu khí phá tan sương mù của các 
tướng vô minh để chúng ta trở về với thật tướng Bát Nhã 
chân không của kinh Kim Cang. Mỗi pháp ngữ là giúp chúng 
ta nhận ra thói quen ngu si từ vô thủy hay năm giữ các tướng 
hư vọng của ta, người, chúng sanh, thọ giả. Mỗi pháp ngữ 
giúp chúng ta nhẹ nhàng trở lại với trí tuệ Kim Cang Bát Nhã 
vốn có của mình giữa cuộc đời này. 


7 Xem Luân Hồi trong Lăng Kính Lăng Nghiêm, Thich Nữ Giới Hương. 


22 


PHÁP NGỮ TRONG KINH KIM CANG 


I1. AN TRỤ TÂM & HÀNG PHỤC TÂM 

Bấy giò, Trưởng-Lão Tu-Bồ-Đê, ở trong đại-chúng, liền 
từ chỗ ngôi đứng dậy, trệch áo bên vai hữu, gối bên hữu 
quỳ sát đất, cung kính chắp tay, bạch cùng đức Phật rằng: 

“Bạch đức Thế-Tôn! Trang thiện-nam, người thiện-nữ, 
phát tâm Wô-thượng Chánh-đẳng Chánh-giác, thời phải an 
trụ tâm như thế nào, nên hàng phục tâm mình như thế 
nào?” 

Đức Phật bảo ngài Tu-Bô-Đề: "Các vị đại Bồ-tát phải 
hàng-phục tâm mình nhự thế này: bao nhiêu những loài 
chúng-sanh, hoặc là loài noãn-sanh, hoặc loài thai-sanh, 
hoặc loài thấp-sanh, hoặc loài hóa-sanh, hoặc loài có hình- 
sắc, hoặc loài không-hình-sắc, hoặc loài có-tw-tưởng, hoặc 
loài không-tu-tưởng, hoặc loài chẳng-phải-có-tw-tưởng, mà 
cũng chẳng-phải-không-tư-tưởng, thời Ta đều làm cho 
được diệt-độ, và đưa tắt cả vào nơi vô-dw niễt-bàn. 


Câu hỏi của ngài Tu Bỏ Đề là làm sao an trụ được tâm và 
làm sao hàng phục được tâm? Như vậy ngài hỏi an trụ trước 
và sau đó là hàng phục tâm, nhưng chúng ta thấy Đức Phật rất 
sáng suốt và hợp lý khi ngài trả lời hàng phục trước rồi an trụ 
sau. Vì có hàng phục dẹp được giặc phiền não rồi thì mới có 
cư trú thanh bình an cư lạc nghiệp được. 


1. ï. Hàng phục vọng tâm 
Đáp lời của tôn giả Tu Bồ Đề, Đức Phật trả lời về cách 
hàng phục tâm như sau: tâm tư của mỗi chúng ta hay sôi nồi, 


23 


THÍCH NỮ GIỚI HƯƠNG 


nay thiện mai ác, nay vui mai buôn, nay giận mai hờn, thăng 
trầm lên xuống với những vọng tưởng đảo điên, kéo chúng ta 
đọa lạc trong sáu đườngŠ. Ví dụ như bây giờ đang ngồi ở cõi 
người nhưng không biết ngày mai chết sẽ đi về cõi nào? Một 
chút tâm tham, sân và si không khéo sẽ kéo chúng ta về địa 
ngục, ngạ quỹ và bàng sanh, bởi lẽ Đức Phật dạy: “Tơ hào 
vọng niệm tam đồ nghiệp nhân” (còn chút tơ hảo nào vướng 
vào tham sân si là nghiệp nhân ba cõi của địa ngục, ngạ quỹ, 
súc sanh đang chờ bên cạnh). Kinh Địa Tạng dạy: “Cõi Diễm 
Phù Đề này nhất cử, nhất động đều tạo tội”, cho nên chúng ta 
phải cần trọng thân khâu ý của mình. 

Nếu muốn hàng phục tâm thì phải phát nguyện độ tất cả 
mười loài chúng sanh. Ở đây, Đức Phật cân thận dùng chữ 
“tất cả chúng sanh” nghĩa là độ đủ cả mười loài chúng sanh? 
không bỏ sót một loải nào. 


a. Mười Loài Chúng sanh 


1... Noãn sanh: từ trứng sanh là do tưởng mà sinh. Ví dụ 
như gà mái đẻ trứng và sau đó dùng hơi âm của mình để ấp 
trứng. Suốt ngảy, gà mái luôn suy tưởng: "Gà con của mình 
sắp ra đời". Do tưởng như vậy và khi hơi ấm đủ ngày tháng, 
quả nhiên khiến trứng nở ra gà con. Noãn sanh này gồm cả 
các loài cá, tôm, rùa, răn và những loài đẻ trứng. 

ii. Thai sanh: từ bào thai do ái tình dục nhiễm mà sanh 
ra. Nam nữ, đực cái có tình luyến ái, giao hợp với nhau mà 
thành bào thai. Loài thai sanh bao gồm loài người, rồng, tiên 
Và các giống súc vật như heo, trâu, bò, chó, mẻo... 


8 Sáu cõi tức sáu đường: cõi trời, người, atula, địa ngục, ngạ quỹ và súc sanh. 
? Km Cang giảng luận của Hòa thượng Tuyên Hóa 
(http://www.dharmasite.net/bdh39/KinhKimCangLG.html) 


24 


PHÁP NGỮ TRONG KINH KIM CANG 


iii. Thấp sanh là từ nơi âm thấp do hợp cảm giữa hơi ẩm 
và khí nóng hợp lại mà sanh ra như các loải côn trùng, lăng 
quăng, giun sán... sanh nơi âm thấp hôi thối dơ dáy. 

iv. Hóa sanh là từ biến hóa do ly ứng mà sanh. Ly ứng 
nghĩa là bỏ hình tướng cũ thay mới, như con tằm hóa bướm, 
con chuột thành dơi, ruồi, nhặng và các loài thoát xác bay. 
Địa ngục cũng là một loài hóa sanh. 

Bốn loài: noãn, thai, thấp và hóa sanh là do các yếu tố 
tình, tưởng, hợp, jy mà biến hóa. Chính do mê vọng mả tạo 
nghiệp nên thọ quả báo. Loài nảo theo nhân nấy mà thọ báo 
khác nhau. 

v.. Loài có hình sắc: là loài tỉnh diệu tốt xấu, xuất sinh từ 
sự hòa hợp các loạn tưởng về các sắc sáng chiếu (loạn tưởng 
tinh diệu), như các loài đom-đóm, loài trai có ngọc v.v. 

vi. Loài không hình sắc là loài sanh từ các yêu tô không, 
tán, tiêu, trầm, như các tâng trời tứ không'9, các loải như thần 
Hư không (thuấn-nhã-đa thần), thần gió, thần nắng. 

vii. Loài có tưởng tức là loài không có hình sắc mà chỉ 
có tư tưởng. Nó ấn hiện như có như không, phảng phất chẳng 
có thực chất, như các loại quỷ thần, yêu quái, như thần núi, 
thần nước, các loại gỗ đá thành tinh, các sơn tinh, thủy quái 
V.V. 

viii. Loài không có tư tưởng là loài có hình sắc mà không 
tư tưởng, u mê, ngu độn, tinh thần tựa như Đỗ, đất, các loại 
kim thạch. 

ix. Loài chắng phải có tư tưởng: đây chăng phải là một 
loại đối lại với loài sanh từ trứng ra - noãn sanh cũng lấy tư 
tưởng mà truyền lại sanh mạng - mả phát sanh từ sự kết hợp 


19 Tứ Không: Không vô biên xứ định, Thức vô biên xứ định, Vô sỡ hữu xứ định 
và Phi tưởng phi phi tưởng định. 


25 


THÍCH NỮ GIỚI HƯƠNG 


của hai thứ vọng tưởng, đem cái của người chấp là của mình, 
cùng nhau tráo trở, tỷ như trường hợp con tò-vò mà nuôi con 
của con sâu minh-linh. Minh linh là loài sâu ở đọt dâu, con tò 
vò thì giống loại ong có eo thắt lại. Tò vò kiếm đất làm tỏ, 
nuôi con sâu minh linh ở bên trong, khẩn rằng: "Loại ngãi 
Loại ngã!" nghĩa là "giống như ta." Bảy ngảy sau quả nhiên 
con sâu hóa ra con của tò vò. Cái đó chính là chẳng phải có tư 
tưởng, do hai thứ khác nhau lẫn lộn mà thành. Nguyên do bởi 
kiếp xưa chuyên nghề đi lấy tải vật của người khác, đem về 
làm của mình, nên mới chịu quả báo đó. 

x. Loài chăng phải không có tư tưởng là nói về loại 
mang nhiều oán hận từ trước, muốn kiếm sự báo thù, như loài 
chìm kiêu (con chim ưng đầu mèo, tục kêu là chim bất hiếu) 
bám vào ô đất để sanh con, khi con lớn lên thì con ăn thịt mẹ. 
Lại còn một loại muông thú nữa là con phá kính, nuôi con 
đến khi con lớn thì con ăn thịt cha. 

Kinh Lăng Nghiêm!! dạy: “Ba đời bốn phương, hòa hợp 
can thiệp cùng nhau, chúng sinh biến hóa thành 12 loài. Vậy 
nên trong thế giới này, nhân động có tiếng, nhân tiếng có sắc, 
nhân sắc có hương, nhân hương có xúc, nhân xúc có vị, nhân 
vị biết pháp, sáu vọng tưởng càn loạn thành ra nghiệp tính, do 
đó, 12 cách đối hiện xoay vân mãi mãi. Vậy nên trong thế 
gian, những thanh, hương, vị, xúc biến đổi cùng tột, đến 12 
lần xoay trở lại. Dựa trên những tướng điên đảo, xoay vần đó, 
nên trong thế giới có những loài noãn sinh, thai sinh, thấp 
sinh, hóa sinh, hữu sắc, vô sắc, hữu tưởng, vô tưởng, hoặc phi 
hữu sắc, hoặc phi vô sắc, hoặc phi hữu tưởng, hoặc phi vô 
tưởng. 


!! Luân Hồi trong Lăng Kính Lăng Nghiêm, Chương 9: Mười Hai Loài Chúng 
Sanh. Thích Nữ Giới Hương. 


26 


PHÁP NGỮ TRONG KINH KIM CANG 


A Nan, nhân trong thế giới có hư vọng luân hồi, điên đảo 
về động, nên hòa hợp với khí, thành ra 84.000 loạn tưởng bay 
lặn, vì vậy, nên có mâm trứng trôi lăn trong cõi nước: cá 
chim, rùa, rắn, các loài đây dãy. 

Nhân trong thế giới có tạp nhiễm luân hồi, điên đảo về 
dục, nên hòa hợp với tư, thành ra 84.000 loạn tưởng ngang 
đọc; vì vậy, nên có bọc thai trôi lăn trong cõi nước; người, 
súc, rồng, tiên, các loài đây dãy. 

Nhân trong thế giới có chấp trước luân hồi, điên đảo về 
thú, nên hòa hợp với noãn, thành ra 84.000 loạn tưởng 
nghiêng ngửa, vì vậy, nên có tế thi thấp sinh trôi lăn trong cõi 
nước; nhung nhúc, quậy động, các loài đầy dẫy. 

Nhân trong thế giới có biến dịch luân hồi, điên đảo về giả, 
nên hòa hợp với xúc, thành ra 84.000 loạn tưởng mới cũ; vì 
vậy, nên có yết nam hóa sinh trôi lăn trong cõi nước; chuyển 
thoái, phi hành, các loài đầy dẫy. 

Nhân trong thế giới có lưu ngại luân hồi, điên đảo về 
chướng, nên hòa hợp với trước, thành ra 84.000 loạn tưởng 
tinh diệu; vì vậy, nên có vết nam sắc tướng trôi lăn trong cõi 
nước; hưu cửu, tinh minh, các loài đầy dẫy. 

Nhân trong thế giới có tiêu tán luân hồi, điên đảo về hoặc, 
nên hòa hợp với ám, thành ra 84.000 loạn tưởng thầm ấn, vì 
vậy, nên có yết nam vô sắc trôi lăn trong cõi nước; không tán 
tiêu trầm, các loại đầy dẫy. 

Nhân trong thế giới có võng tượng luân hồi, điên đảo về 
ảnh, nên hòa hợp với ức, thành ra 84.000 loạn tưởng tiềm kết; 
vì vậy, nên có yết nam hữu tưởng trôi lăn trong cõi nước; thần 
quỷ tỉnh linh, các loài đây dãy. 

Nhân trong thế giới có ngu độn luân hồi, điên đảo về sĩ, 
nên hòa hợp với ngoan, thành ra 84.000 loạn tưởng khô cảo; vì 


27 


THÍCH NỮ GIỚI HƯƠNG 


vậy, nên có yết nam vô tưởng trôi lăn trong cõi nước; tinh thần 
hóa làm đất, cây, vàng, đá, các loài đầy dẫy. 

Nhân trong thế giới có tương đãi luân hồi, điên đảo về 
ngụy, nên hòa hợp với nhiễm, thành ra §4.000 loạn tưởng 
nhân y; vì vậy, nên có yết nam, không phải có sắc mà có sắc, 
trôi lăn trong cõi nước; những giống thủy mẫu, dùng tôm làm 
mắt, các loài đầy dẫy. 

Nhân trong thế giới có tương dẫn luân hồi, điên đảo về 
tính, nên hòa hợp với chú, thành ra 84.000 loạn tưởng hô 
triệu; vì vậy, nên có yết nam, không phải vô sắc mà vô sắc, 
trôi lăn trong cõi nước, chú trớ, yêm sinh, các loài đầy dãy. 

Nhân trong thế giới có hợp vọng luân hồi, điên đảo về 
võng, nên hòa hợp với dị, thành ra 84.000 loạn tưởng hồi hỗ; 
vì vậy, nên có yết nam, không phải có tưởng mà có tưởng, 
trôi lăn trong cõi nước; những giống tò vò, mượn chất khác 
thành thân của mình, các loài đầy dẫy. 

Nhân trong thế giới có oán hại luân hồi, điên đảo về sát, 
nên hòa hợp với quái, thành ra 84.000 tư tưởng ăn thịt cha 
mẹ; vì vậy, nên có yết nam, không phải vô tưởng mà vô 
tưởng, trôi lăn trong cõi nước; như con thổ kiêu, ấp khối đất 
làm con, và chim phá kính, ấp quả cây độc làm con, con lớn 
lên, thì cha mẹ đều bị chúng ăn thịt, các loài đầy dẫy.” 


b. Độ mười loài chúng sanh 

Để hàng phục vọng tâm, Đức Phật dạy chúng ta phải độ 
mười hay mười hai loài chúng sanh như trên, không bỏ sót 
một loài nảo. Khi chúng ta có duyên gặp loài nào thì phải 
dùng tâm bình đẳng không phân biệt thân sơ, nhỏ bé, khinh 
trọng mà hóa độ chúng. Không phải chúng ta độ hết một lúc, 
một lần hết mười loài mà cứ tùy duyên gặp loài nảo độ loài 


28 


PHÁP NGỮ TRONG KINH KIM CANG 


đó. Đây cũng chỉ có nghĩa là tâm của chúng ta phải bình 
đăng, đừng phân biệt đây là loài noãn sanh, thấp sanh dơ dáy, 
con kiến, con trùng bé tí, kia là con người thai sanh quý giá, 
nên đối với con người thì chúng ta phải lo, còn loại sanh khác 
con người thì mặc kệ chúng. Chúng ta không phân biệt loài 
cao thấp nảo hết, bình đẳng nguyện độ tất cả. Tâm bao dung 
của chúng ta phải bao trùm khắp tất cả. Gặp con kiến là 
chúng ta lo cho con kiến (đừng giết nó), gặp con sâu là lo cho 
con sâu (đừng dẫm lên nó). Chúng ta không quản ngại không 
phân chia. Hôm nay gặp con gà (noãn sanh) chúng ta lo cho 
nó, mai gặp con bươm bướm (hóa sanh) mình lo cho nó, mốt 
mình gặp con chim kiêu (loài chẳng phải không có tư tưởng) 
chúng ta giúp được gì cho mười loài chúng sanh thì tận tình 
hết lòng bởi vì tất cả mười loài (noãn sinh, thai sinh, thấp 
sinh, hóa sinh, hữu sắc, vô sắc, hữu tưởng, vô tưởng, hoặc phi 
hữu sắc, hoặc phi vô sắc, hoặc phi hữu tưởng, hoặc phi vô 
tưởng) đều nằm trong bản nguyện độ sanh của mình. Ngay cả 
loài vi trùng thấp sanh nhỏ nhít, nó làm cho con người bị bịnh 
lao, bịnh ung thư, nhưng chúng ta vẫn phải kết duyên bô đề và 
hóa độ chúng, chứ đừng nghĩ nó là loài nhỏ nhít, hại người, 
thôi bỏ mặc nó, thôi đừng độ, cứ độ loài người là đủ, hoặc độ 
cho ai mà dễ thương ưu ái với mình thôi. Như thế sẽ không thế 
nào hàng phục được vọng tâm. Ý của Đức Phật là chúng ta độ 
từ từ và tùy duyên, chứ không phải Phật bắt chúng ta phải độ 
một lúc, độ xong tất cả mười loài rồi mới được thành Phật. 
Chủ yếu là chúng ta phải có tâm mở rộng đối với tất cả, phải 
phát nguyện độ cho tất cả, nhất là những ai hữu duyên đến với 
mình. Chúng ta không phải chỉ làm phước cho mười loài có 
chén cơm, manh áo là đủ mà phải độ cho chúng thoát kiếp khổ 
lâu dài, thoát kiếp nghiệp của mười loài chúng sanh để tất cả 
vào vô dư niết bàn, thành Phật đến nơi đến chốn. 


29 


THÍCH NỮ GIỚI HƯƠNG 


c. Vô Dư Niết Bàn 

Niết-bàn nghĩa là tịch diệt, diệt độ, bất sanh, vô vi, hay 
giải thoát. Theo tinh thân Phật giáo Nguyên Thủy, vô dư Niết 
bàn là người chứng A-la-hán và nhập Niết bàn rồi, không còn 
lụy về thân đất nước gió lửa nữa (vô là không, dư là còn xót 
lại thân). Hễ còn thân mà chứng A-la-hán thì gọi là hữu dư 
niết bàn. Theo đại thừa, vị thánh chỉ mới thoát luân hồi sanh 
tử thôi thì niết bàn ấy gọi là hữu dư (dư là chưa đủ, hãy còn 
thiếu sót). Vô dư là niết bàn của các bậc chứng vô thượng 
chánh đăng chánh giác như Đức Phật, bởi lẽ các ngài đã hoản 
toàn sử dụng được các diệu dụng của tánh Phật đề độ sanh rồi 
và trở về với tự tánh thanh tịnh Niết bàn (ai cũng có đủ). 
Chăng những hết luân hồi sinh tử mà các ngài còn sử dụng 
được tánh Phật thường trụ ở khắp mười phương để độ sanh 
(vô trụ xứ Niết bàn), nên niết bàn ấy mới gọi là vô dư. Kim 
Cang Bát Nhã là kinh đại thừa với tâm nguyện độ hết mười 
loài chúng sanh nhận tánh Phật của mình để vào vô dư niết 
bàn. 


Khi nghe ngài Tu Bồ Đề hỏi về hàng phục vọng tâm, 
chúng ta nghĩ là hàng phục phiên não, là việc tu tập của tâm, 
ở bên trong tâm ta. Nhưng ở đây, Đức Phật lại bảo chạy ra 
bên ngoài để độ những chúng sanh ở bên ngoài. Lởi Phật dạy 
tựa như mâu thuẫn mà thật ra không có mâu thuẫn lạc đê, 
trái lại rất sâu sắc uyên áo. Tâm chúng ta có đủ mười pháp 
giới là bốn thánh!? và sáu phảm'° nên chúng ta phải độ hết. 
Chúng ta phải độ hết sáu tâm phàm độc ác của mười loài ấy 


!? Bốn thánh: Phật, Bồ tát, Duyên giác và Thanh văn. 
13 Sáu phàm: Trời, A-tu-la, người, địa ngục, ngạ quỹ và súc sanh. 


30 


PHÁP NGỮ TRONG KINH KIM CANG 


và gieo bốn giống thánh nhân ấy. Do giữ năm giới và còn ái 
dục nên được làm người; do bố thí làm phước, giữ mười giới 
nên sanh cõi trời; do sân hận thù ghét, phạm ngũ nghịch nên 
còn cõi địa ngục; do kiêu ngạo sát hại nên còn cõi A-tu-la; do 
tư tưởng u ám mới có ma quỹ: do thiếu nợ nên làm thân súc 
sanh, nên từ tâm tham sân sĩ mà còn mười loại chúng sanh 
trong sáu cõi phàm. Ngược lại, nếu biết giác tỉnh, tu tập từ bị, 
hỉ xả thì sẽ xây dựng các quả thánh A-la-hán, Duyên Giác, Bồ 
Tát và Phật. 
d. Mười cảnh giới của Tâm 


31 


THÍCH NỮ GIỚI HƯƠNG 


BẢN ĐÒ MƯỜI PHÁP GIỚI 





Tam Bảo: Phật, Pháp, Tăng. 

Lục Độ: Bồ thí, trì giới, nhẫn nhục, tỉnh tấn, thiền định, trí tuệ. 

12 nhân duyên: Vô mình (ngu dốt, không biết), hành (hành động), thức (ý thức), danh sắc 
(hình hài), lục nhập (sáu cơ năng), xúc (tiếp xúc), thọ (cảm nhận), ái (muốn), thủ (giữ lấy), 
hữu (tồn tại), sinh (sinh ra), tử (chết). 

Tứ Diệu Đế: Khỏ, tập, diệt, đạo. 

Thập thiện: Không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không nói 

thêu dệt, không nói lời hung ác, không nói lưỡi hai chiều, không tham lam, không sân hận, 
không sĩ mê. 

Ngũ giới: Không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói di, không uống rượu. 
Thập ác: Trái với thập thiện. 

Ngũ nghịch: Giết cha, giết mẹ, giết bậc A-la-hán, làm thân Phật chảy máu, phá hoại hòa hợp 
Tăng. 


32 


PHÁP NGỮ TRONG KINH KIM CANG 


e. Độ Mười Loài Chúng Sanh trong Tâm 

Chúng ta xem bức tranh mười pháp giới này để hiểu vì 
sao Đức Phật dạy độ mười loài chúng sanh trong tâm mình 
tức là hàng phục vọng tâm. Mười loài chúng sanh là biểu 
trưng cho sáu cõi phàm và những cõi khác (những loài có 
tưởng, những loài không có tưởng, loại chẳng phải có tư 
tưởng hay chẳng phải không tư tưởng) còn bị sanh tử luân hồi 
chi phối. Phải độ cho hết các loài trong tâm này thành Phật cả 
tức là việc hàng phục tâm đã thành công. Như vậy, nói độ 
mười loài chúng sanh bên ngoài nhưng thật ra là mười loài 
trong tâm ta. Trước tiên, chúng ta phải quay về độ tâm chúng 
ta. Thực hiện được việc trong tâm rồi, mới quay bên ngoài độ 
những chúng sanh bên ngoài mà ta yêu, ta ghét, ta giận, ta 
hờn. Chúng ta phải uyên chuyển theo hai mặt khế lý và khế 
cơ để độ tận mười loài chúng sanh cả bên trong và bên ngoài 
đều cho vào vô dư Niết bàn luôn. Khế lý là đúng sự thật chân 
lý. Khế cơ là tuỳ căn cơ mỗi loài mà chúng ta giúp. Ứng dụng 
đúng hai chức năng này thì khả năng độ sanh của chúng ta sẽ 
hiệu quả vô tận. 


Chúng ta đang bị luân hồi sanh tử, chịu mang không biết 
bao nhiêu thân của sáu cõi. Nếu không độ ngay, không hàng 
phục ngay thì nó sẽ đưa mình trôi lăn theo bà già mù vô 
minh'. Hình ảnh vô minh của chúng ta được Đức Phật minh 
họa là bà già mù còm cõi đi trong rừng xương xọ. Chúng ta 
đã đi trong rừng xương sọ, không biết bao nhiêu đời và sẽ 
chịu không biết bao nhiêu thân đọa lạc nữa. Thế cho nên phải 
độ ngay sự ngu dốt của mình, độ mười loài chúng sanh của 


'“ Xem Vòng Luân Hồi trong Bức Tranh Phật Giáo Tây Tạng, Thích Nữ Giới 
Hương. 


33 


THÍCH NỮ GIỚI HƯƠNG 


mình trở về vô dư Niết bàn đi đã. Đó là khế lý thiết thực theo 
lời Phật dạy ở Kinh Kim Cang. Còn khế cơ thì chính ngay 
trình độ của chúng ta bây giờ đang đi ở trong đường sanh tử, 
chúng ta đang ở trong đường nguy hiểm đọa lạc, bây giờ phải 
lo độ trong tâm của mình trước đi. Nếu chưa độ cho chúng ta 
mà nói chuyện độ cho ai thì sao độ được? Chính chúng ta 
phải giác tỉnh cuộc đời này là vọng thân, vọng tâm và vọng 
cảnh. Đừng có mỗi niệm, mỗi niệm nhận thân, tâm và cảnh 
cuộc đời nảy là mình (ngã) và của mình (ngã sở). Bây giờ 
phải xoay về quán chiếu từng niệm để buông ra. Đó là việc 
thiết yếu phải hàng phục ngay bây giờ. Chúng ta phải hàng 
phục từng niệm một, buông cho hết các tướng ta, tướng 
người, tướng chúng sanh, tướng thọ giả. Nếu chưa buông xả 
được thân thì chưa buông xả được tiền bạc, của cải, danh lợi. 
Sự chấp ngã, chấp thân rất mạnh, nó là cái gốc để sanh ra các 
chấp thủ khác xung quanh. Những người ở thế gian dù Phật 
tử hay không Phật tử cũng rất thích làm việc bồ thí từ thiện 
rất nhiều. Họ có thể xả tiền bạc, thân thể, sức khỏe, thời lan, 
công quả để bố thí, nhưng trong tâm cả ngày vẫn ùng ùng 
chấp chặc cho đây là mình (chấp ngã), đây là người (chấp 
pháp). Tâm niệm chấp ngã, chấp pháp vẫn khởi đấy, nhưng 
họ không có để ý và không xem quan trọng. Chỉ trong đạo 
Phật, Đức Phật mới sâu sắc chỉ ra gốc luân hồi chính là ngã 
và pháp. Cho nên, pháp ngữ đầu tiên của Kim Cang về hàng 
phục tâm tức là buông ngã và pháp. Xả ngã ở từng tâm niệm 
một, bởi vì chính từng niệm là tướng của chấp ngã. Chúng ta 
vẫn bố thí, vẫn nhẫn nhục nhưng vẫn chấp thủ có bồ thí, có 
nhẫn nhục, tức cái ta, cái ngã vẫn đứng đấy. Chỉ có người nào 
xả được từng tâm niệm một thì mới thật là người xả ngã. 


34 


PHÁP NGỮ TRONG KINH KIM CANG 


Bản chất của chúng ta là Phật, nhưng nhiều người không 
biết mình vốn là Phật mà cứ nhận tham sân si làm mình, nên 
dễ sa vào sáu đạo nguy hiểm. Vì thế, Bồ tát phải độ cho 
chúng sanh tỉnh ra, để họ nhận lại địa vị Phật của họ. Còn 
chúng sanh không biết họ là Phật, nên cứ trôi lăn sanh tử, mặc 
tình oan uống đọa vào mười loài của cảnh súc sanh, làm chó, 
mèo, gả, vịt cho đến nồi rơi vào địa ngục mà cũng không biết 
đường đi ra. Nếu chúng ta biết con đường bình an giải thoát 
nguy hiểm mà đành lòng để các loài khác đi con đường khô 
não thì chúng ta là người tàn nhẫn. Đã là người lạnh lùng tàn 
nhẫn, người ác thì làm sao thành Bồ Tát, thành Phật được. 
Cho nên, bồn phận của bồ tát Kim Cang là phải có lòng bi 
mẫn nghĩ đến người khác. Từ là ban vui, bi là cứu khổ. 
Chính chỗ cứu khổ ban vui cho muôn loài là mình đã độ mình 
và độ người. Quay về độ cho mình là quay về ngó từng niệm, 
đừng đề nó đang biến thành con rắn, đang biến thành con quỷ 
và đang biến thành con ma. Con đường nguy hiểm ấy chúng 
ta hãy tự độ. Sau khi mình thoát rồi thì bắt đầu lo độ cho mọi 
nĐƯưỜời. Thế cho nên bổn phận của bồ tát là tự giác, giác tha, tự 
độ và độ tha. 

Bây giờ chúng ta chưa độ nhiều chúng sanh nhưng tạm 
thời người nào đói chúng ta cho miếng ăn, người nào rét 
chúng ta cho cái áo. Chúng ta phải có lòng thương tưởng giúp 
tất cả chúng sanh theo khả năng mình. Mặc dù hiện nay lo tự 
độ và tuy chúng ta còn nhiều tham sân si, không làm lợi ích 
nhiều cho ai, nhưng vẫn phải nhớ và giữ hạnh nguyện độ cho 
tất cả mọi người hết tham sân si thoát khỏi mười loài. Nhờ 
nguyện như vậy thì trong ba nghiệp thân nghiệp, khâu nghiệp 
và ý nghiệp, nhất là ý nghiệp của mình mới hướng thượng 
theo bồ tát hạnh. Nếu chúng ta phát nguyện độ cho tất cả 
nhưng khả năng chúng ta chưa nổi thì thôi bây giờ ai ở bên 


35 


THÍCH NỮ GIỚI HƯƠNG 


cạnh mình, gần chùa mình, có nỗi lên sân hận si mê thì chúng 
ta khuyên họ đừng sân hận si mê nữa. Khi chúng ta khuyên 
mọi người chung quanh như thế tức là chúng ta giữ được 
hạnh nguyện độ tất cả chúng sanh, không bỏ một người hay 
một loài nào. Thế cho nên, khi tâm rộng mở thì cứ mở rộng 
tâm ra theo khả năng của mình, được đến đâu quí đến đó. 
Điều quan trọng là phải lo tự độ cho mình, đừng đi con đường 
sinh tử của sáu đạo nguy hiểm. Tự độ cho mình trước, rồi mới 
độ cho chúng sanh. 


1.ii. An Trụ tâm 

%Diệt-độ vô-lượng, vô-số, vô-biên chúng-sanh như thể 
mà thiệt không có chúng-sanh nào là người được diệt-độ 
cả. Tại sao vậy? Này Tu-Bồ-Đề! Nếu Bồ-tát còn có tướng 
ngũ, tướng nhân, tướng chúng-sanh, tướng thọ-giả, thời 
chẳng phải là Bâ-tát. ” 


Khi ngài Tu Bồ Đề hỏi Đức Phật về cách an trụ tâm, Đức 
Phật trả lời răng bồ tát phải độ cho hết tất cả mười loài chúng 
sanh vào vô dư Niết bàn, độ mà không thấy có tướng ta, 
tướng người, tướng chúng sanh, tướng thọ giả, tức không có 
chấp mình là người độ, chúng sanh là người được độ, không 
thấy có thọ giả, thế là an trụ được tâm. Do không có chấp vảo 
tướng ta, tướng người, tướng chúng sanh, tướng thọ giả, nên 
bồ tát thấy không có mình là người giúp đỡ, không thấy có 
một chúng sanh nào thật do mình giúp thoát khổ, đưa vào vô 
dư Niết bàn cả. 


Mê muội châp có ta, người, chúng sanh, thọ giả là ma lực 
của vô minh như bà già mù đi trong rừng xương xọ. Đức Phật 


36 


PHÁP NGỮ TRONG KINH KIM CANG 


phải trí tuệ lắm mới nghĩ ra tắm hình bà già mù để so sánh với 
chúng ta chính xác như vậy. Nếu không thì chúng ta cứ nghĩ 
mình sang đẹp, quý phái, chứ đâu có già mù, còm cõi gì đâu. 
Mù nghĩa là cả hai mắt đều hư. Hỏng mắt phải là bị ta, người, 
chúng sinh, thọ giả làm hỏng. Hỏng mắt trái là do sự chấp sáu 
trần làm hỏng. Thế cho nên, bà già mù còm cõi phải chống 
gậy dò dẫm từng bước đi, vì không thấy đường nên loanh 
hoanh mãi trong rừng xương xọ của mười loài chúng sanh 
trong sáu đạo luân hồi. 


Chúng ta phải tập quán trong đời sống hàng ngày của 
mình về “tam luân không tịch” để thấy ba cái đều không: thân 
ta không có, người khác không có và việc làm không có, tức 
là thân tâm và cuộc đời xung quanh của ta đều không. Chúng 
ta thường chấp cho là có mình đang nhìn thây bông hoa. Theo 
pháp ngữ số một của Kim Cang thì con người không phải con 
người, tướng không phải tướng vì không có tướng ta, người, 
chúng sanh, thọ giả. Bông hoa không phải là bông hoa bởi lẽ 
sắc thanh hương vị xúc pháp đều là hư vọng. Nhãn thức phân 
biệt không phải là nhãn thức vì duyên hợp mà có. Vô minh là 
tối tăm, trái với trí tuệ Bát Nhã, là bà giả mù đi trong rừng 
xương sọ. Rừng xương tức là thân của chúng ta. Đời này nhận 
một năm xương là thân mình, chết buông ra, rỒi kiếp sau nhận 
một năm xương khác lại buông ra, cứ như thế thành cả một 
rừng xương và cứ như thế đi qua con đường sanh tử. Bà già bị 
mù hỏng cả hai con mắt. Pháp ngữ kinh Kim Cang quan trọng 
ở chỗ phải mở hai con mắt ra. Hai con mắt là chấp ngã và 
chấp pháp. Chấp ta, người, chúng sanh, thọ giả rồi là chấp 
một con mắt; còn con mắt kia là chấp pháp tức là chấp có sáu 
trần là thật. Cho nên học kinh Kim Cang là phải an trụ tâm để 
gỡ mù hai bên mắt ra thì bà già mới hết chuyện tối tăm và 


37 


THÍCH NỮ GIỚI HƯƠNG 


mới hêt chuyện đi trong rừng xương sọ nữa. 


Pháp ngữ số một của kinh Kim Cang chỉ có vải lời về 
cách hàng phục vả an trụ tâm như vậy thôi nhưng việc làm rất 
cao thượng khó nghĩ bàn. Phàm phu với tắm lòng hạn hẹp thu 
nhỏ thì khó thể tưởng tượng nổi được các tâm lượng bao la 
của chư Phật và bồ tát. Như chúng ta tới chùa làm công quả 
hay cúng dường chùa hay giúp ai một việc gì đó, hay cảm hoá 
người đi nghe pháp, vv... thì mình đã tự cao, tự đại cho là 
mình hơn người rồi. Chỉ giúp một hai người thôi mà đã vậy, 
huống chi chúng ta giúp được cả ba bốn trăm người đi tu học 
xuất gia, huống chỉ giúp được cả loài ma quỷ, loài súc sanh, 
loài a-tu la, địa ngục, cảm hóa cho tất cả mười loài đều giác 
tỉnh đến nơi đến chốn, bỏ tham, sân, si và thành Phật cả. 


Qua điểm so sánh giữa hạnh của Phật và chúng ta đề thấy 
trình độ tâm lượng của chúng ta còn thấp lắm. Thêm vào đó, 
độ tận mười loài chúng sanh như thế mà không khởi tâm kiêu 
hãnh, nghênh mặt thấy mình có độ cho các loài chúng sanh đó, 
tức là không còn vướng vảo ta, người, chúng sanh và thọ giả 
mà hóa độ. Không thấy có ta làm phước, không thấy có người 
kia được độ và không thấy có sự diệt độ. Tất cả niệm khởi 
hoặc là niệm về người, hoặc là niệm về vật, niệm về muôn 
ngàn hình tướng, bao nhiêu niệm, chúng ta đều cho lặng vào 
chỗ không sanh diệt, như thế gọi là hàng phục tâm và an trụ 
tâm. Các bô tát độ tất cả mười loải đều thành những vị Phật 
sáng suốt hữu ích như vậy mà không có một tơ vương vào 
chấp thủ nảo hết thì biết khả năng của các ngài thật vĩ đại vô 
cùng, trí hiểu biết thông thường của loài người chúng ta khó 
tưởng tượng nỗi. 


348 


PHÁP NGỮ TRONG KINH KIM CANG 


2) KHÔNG TRỤ NƠI NÀO MÀ SANH TÂM (Ưng vô 
Sở trụ nhì sanh kỳ tâm) 

Đức Phật dạy: Này các vị đại Bồ-tát, phải nên sanh tâm 
thanh-tịnh như vậy: chẳng nên trụ trước nơi sắc mà sanh 
tâm, chẳng nên trụ trước nơi thanh, hương, vị, xúc, và 
pháp, mà sanh tâm, nên "không-chỗ-trụ-trưóc” mà sanh 
tâm thanh-tịnh kia. 

Một đoạn khác: 

Bồ-tát phải rời lìa tất cả tướng, phát tâm WVô-thượng 
Chánh-đẳng Chánh-giác. Chẳng nên trụ-trước nơi sắc mà 
sanh tâm, chẳng nên trụ-trước nơi thanh, hương, vị Xúc, 
phúp, mà sanh tâm. Nên sanh tâm không trụ-trước vào đâu 
cả. 


Đức Phật dạy chúng ta phải có trí tuệ Kim Cang Bát Nhã, 
không vướng mắc vào sáu trần, không trụ nơi đâu mả sanh 
tâm. Đối với những hình tướng, những vọng thân, vọng tâm, 
vọng cảnh thì không chấp là ta thấy, ta nghe, ta ngửi, ta nếm, 
ta xúc, ta biết, đó là những chấp ngã. Khi thấy sắc là pháp, 
không chấp có ta thấy, không chấp những hình sắc là thật. 
Khi nghe âm thanh, cái ngã đã không thì âm thanh là những 
pháp ta nghe đâu có thật. Khi ngữi, cái ta ngữi đã không thì 
các pháp hương thơm, mùi hôi đâu không có thật. Khi nếm, 
các pháp ngọt chua, mặn lạt cũng đâu có thật; các pháp nóng, 
lạnh cũng không thật; các pháp trần bóng ảnh suy nghĩ tốt xâu 
cũng không có. Sự suy nghĩ đã là không thì những tốt xấu, 
phải trái, những vật này kia mà cái ta thấy biết đó, tất cả đâu 
có thật. Như vậy cả sáu căn và sáu trần đều không thật. Khi 


39 


THÍCH NỮ GIỚI HƯƠNG 


biết sáu cảnh sắc, thanh, hương vị, xúc, pháp hiện lên ở nơi 
sáu căn của mình là cái không thật, gọi là không chấp pháp. 
Khi biết không có thân, có vọng tâm, có vọng thức là mình thì 
gọi là không chấp ngã. 


Khi nào đối với thân, tâm, cảnh, chúng ta không chấp 
trước, nhẹ nhàng buông xả, giữ tâm như như bất động thì đó 
là Như Lai tạng chứ không có gì lạ cả. Không trụ vảo sáu 
căn!Š, sáu trần!5 và sáu thức!” mà sanh tâm. Khi tâm đã sáng 
suốt không còn chấp vào ba thứ vọng đó thì tâm ấy đâu còn 
gọi là vọng tâm hay vọng thức nữa. Bản thể Như Lai Tạng là 
thân mình mà cũng ngay tất cả cảnh tượng xung quanh như 
ngôi chùa, núi đôi, bông hoa, cỏ lá rừng rậm đây. Chúng ta 
nên thật nhận biết được việc này. Đó là chân lý, là chỗ thấy 
chỗ biết của các bậc thánh nhân. Đức Phật đã chứng thấy 
được sự thật này, cho nên ngài đã truyền đạt lại ý này trong 
kinh Kim Cang và các kinh Đại thừa. Chúng ta học trong kinh 
đại thừa thì chúng ta hiểu biết và tin tưởng nhưng thãr ra 
chúng ta chưa có tu, chưa có chứng. Cho nên bây giờ phải 
tập, khi đối với cảnh, tâm chúng ta phải như như bất động thì 
đó là Như Lai, chứ không có gì lạ cả. 


Như Lai là các Đức Phật, là các thánh nhân đã tu, đã 
chứng và ngộ nhập vào Như Lai Tạng. Còn bây giờ chúng ta 
chỉ mới có học hiệu, rôi nói trên đâu lưỡi, chứ những vô minh 
tÊ hoặc, ngũ trược!°, năm âm'? vẫn còn bị bao phủ, chúng ta 
'' Sáu căn: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý. 

!6 Sáu trân: sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp. 
' Sáu thức: nhãn thức, nhĩ thức, ty thức, thiệt thức, thân thức và ý thức. 
!8 Ngũ trược: năm lớp vô minh: kiên trược, phiên não trược, chúng sanh trược và 


mạng trược. 
19 Năm âm: sắc, thọ, tưởng, hành và thức. 


40 


PHÁP NGỮ TRONG KINH KIM CANG 


chưa phá được. Bây giờ chỉ cần tâm chúng ta như như bất 
động, nghĩa là ngồi yên, không có khởi vọng tưởng nảo cả nơi 
sắc thanh hương vị xúc pháp, không trụ nơi đâu cả mà sanh 
tâm, nhưng như vậy chúng ta vẫn chưa thành Phật. Hiện tại 
chúng ta đang còn mê, đang còn trong vòng vô minh thì 
chúng ta chưa phải thật là Như Lai. Tánh thể là Như Lai 
nhưng mà còn bị năm lớp vô minh che đậy. Vì vậy, bây giờ 
phải tập dần không trụ vào các tướng của thân, trần và thức 
mà sanh tâm tức là tập buông vô minh để về với tánh thê. 
Ngài Huệ Năng nhân nghe câu pháp ngữ số hai: “Không trụ 
nơi nảo mà sanh tâm” (Ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm) này 
mà tâm đắc đồn ngộ thành Lục Tổ. Điều này cho thấy thâm ý 
của pháp ngữ rất mạnh mẽ giúp chúng ta nhìn thăng bản thê 
để kiến tánh thành Phật, chứ đừng trụ một pháp nào mà sanh 
tâm. 


3. HẺ CÓ TƯỚNG ĐÈU LÀ HƯ-VỌNG (Phàm sở 
hữu tướng giai thị hư vọng) 

Này Tu-Bồ-Đê! Ý của ông nghĩ sao? Có thể do nơi thân 
tướng mà thay Như-Lai chăng?” 

"Bạch đức Thế-Tôn! Không thể do nơi thân tướng mà 
thấy được Như-Lai. Bởi vì sao? Vì đức Nhu-Lai nói thân- 
tướng đó chính là chăng phải thân-tướng. " 

Đức Phật bảo ông Tu-Bồ-Đê: "Đúng vậy! Phàm hễ có 
tướng đêu là hưu-vọng cá!” 

Một đoạn khác: 

"Không chấp lấy nơi tướng, như-như chẳng động?" 
Bởi vì sao? 

Tắt cả pháp hữu-vi 
Như mộng, huyễn, bào, ảnh 


4I 


THÍCH NỮ GIỚI HƯƠNG 


Như điện, cũng như chóp. 


Hãy quán chiếu như vậy. 


3a. Tướng là hư vọng 

Trong Phật giáo đại thừa hầu như ai cũng thuộc lòng câu: 
“Tất cả tướng đều là hư vọng” (Phàm sở hữu tướng giai thị 
hư vọng). Chúng ta không sống với sự thật mà cứ sống với 
cái giả. Hiện tại thấy thân này là thân của mình (ngã) rồi thấy 
các vị xung quanh là bạn bè của mình (pháp). Khi còn thấy có 
ngã và pháp là chúng ta chưa có công phu định lực, chưa có 
con mắt của Trí Kim Cang và chưa thấy tất cả chúng sanh đều 
là tánh Kim Cang Bát Nhã. Chúng ta cứ thấy con kiến là con 
kiến, con sâu là con sâu, con gà vịt heo là thực phẩm của 
mình. Thế là chúng ta bắt nạt con gà vịt heo, cưỡng lấy thân 
mạng của chúng. Thấy con kiến nhỏ thì dí chơi trong khi thấy 
con voi, con sư tử thì sợ, chạy đi. Đó là chúng ta cho các 
tướng là thật cả cho nên khởi đủ loại tâm nay sợ mai không 
sợ, nay yêu mai ghét, nay giận mai hờn. Cứ như vậy cả ngày, 
cả đời, cả nhiều đời, từ đời này sang kiếp khác, sống với 
những bóng ảnh, những hình tướng chứ không đi tìm sự thật. 
Bây giờ hiện tại đời sống của chúng ta là giả cho đến thờ ông 
Phật cũng bằng giấy, bằng đồng, bằng xi măng cốt sắt là 
những tướng giả, chớ Phật thật trong tâm thì chúng ta lại 
quên. 


Như Lai nói tất cả tướng không phải là tướng, tất cả 
chúng sanh không phải là chúng sanh. Tướng là nói về ngã và 
pháp. Sáu trần là pháp chấp; còn nói về ta, người, chúng sanh, 
thọ giả là ngã chấp. Mỗi chúng ta bị mây pháp chấp và ngã 
chấp che mù như bà giả mù đi trong rừng xương xọ. Hiện nay 


42 


PHÁP NGỮ TRONG KINH KIM CANG 


chúng ta đang vướng ở chỗ nào? Trong thì chấp ta, người, 
chúng sanh, thọ giả; ngoài thì vướng mắc sắc, thanh, hương, 
vị, xúc, pháp. Chúng ta phải buông cả ngã chấp và pháp chấp 
vì tất cả tướng đó chỉ là điện chớp, bóng ảnh mộng huyễn, 
tạm hiện lên trong chốc lát rồi tan. 


Hàng ngày tập cửu tưởng quán”? đề thấy minh bạch thân 
này không phải ta, chỉ là đất nước gió lửa, là bất tịnh. Tập 
quán mọi người là đất, nước, gió, lửa giả hiện nhưng tất cả 
vẫn có tánh thật tức là tánh thấy, tánh nghe, tánh biết đau, biết 
đớn. Tánh ấy không hình, không tướng như hư không, thường 
trụ khắp pháp giới, đồng thể với Phật. Thân hiện tại là giả 
hiện do nghiệp báo hiện lên một thời gian như ánh chớp lóa 
sáng rồi sẽ tan. Thân mình không thật, thân người cũng không 
thật. Thân con chó, mèo, bướm, sâu và mười loài chúng sanh 
cũng không thật. Mặc dù thân súc sanh giả hiện như thế, 
nhưng tánh của nó là thật. Loài vật cũng biết đau đớn như 
người. Hằng ngảy chúng ta tiếp xúc với mọi người, với mọi 
vật, tập nhận ra sự thật giữa mình, người và mười loài chúng 
sanh. Phải tập quán tánh bình đăng, không phân biệt, sống với 
sự giác tỉnh, sống với tất cả tuệ giác, biết sự thật, không bị 
đánh lừa, không bị cảnh lôi cuốn, không yêu cũng không ghét 
khi sáu căn tiếp xúc sáu trần. Cảnh dù hấp dẫn lôi cuốn đến 


?? Cửu tưởng quán (chín cách quán tưởng về thây chết) : 

1. Quán tử thi trở nên bằm xanh; 

2. Quán tử thi bị rữa, máu mủ rịn ra từ chín lỗ; 

3. Quán tử thi sinh giòi tửa, bị chim thú ăn thịt; 

4. Quán tử thi sình chương lên; 

5. Quán máu mủ từ tử thi chảy ra lênh láng trên mặt đất; 

6. Quán tưởng da thịt bầy nhây, rữa nát; 

7. Quán tưởng da thịt tiêu hết, chỉ còn xương gân vương vãi; 
8. Quán tưởng tử thi bị thiêu đốt thành tro bụi; 

9. Quán tưởng tử thi chỉ còn là một đồng xương trắng tản mác. 


43 


THÍCH NỮ GIỚI HƯƠNG 


đâu, chúng ta cũng giữ chánh niệm, biết các hình tướng là hư 
vọng. Gặp cảnh dù trái ý đến đâu, gặp hình tướng dù đẹp đến 
thế nào, chúng ta cũng nên biết sự thật rằng tất cả là hư vọng 
mộng huyễn, cho nên cứ một lòng từ bị, hỷ xả đối với mọi 
vật, mọi người đây giả huyễn này. Hàng ngày học kinh, 
chúng ta phải nhớ Đức Phật dạy minh bạch rằng tánh Kim 
Cang Bát Nhã mới là tánh của mình, còn những hình tướng 
hiện tại đây như ta, người, chúng sanh đều là những tướng hư 
vọng. Cảnh đang sống đây dù sắc, thanh, hương, vị, xúc, 
pháp, thứ nào đều cũng là hư vọng. Hàng ngày chúng ta quán 
và thấy hình sắc chỉ là sự giao tiếp với bóng ảnh trong mắt; 
do ánh sáng mặt trời chiếu vào con mắt, theo hai trần sáng và 
tối mà hiện ra bóng ảnh. Mắt người thấy hình khác, mắt loài 
vật như mắt con cua, mắt con cá thì thấy ra hình ảnh khác. 
Tùy theo nghiệp mỗi loài mà hình ảnh hiện ra có khác nhau. 
Như vậy, mới biết những gì chúng ta thấy là chúng ta không 
thấy được sự thật mà chỉ thấy qua bóng ảnh và bóng ảnh nảy 
lại chỉ theo duyên và nghiệp mà giả hiện chứ nó không phản 
ánh đúng sự thật bên ngoài. 


Những gì chúng ta đang thấy là trong mê lầm gọi là kiến 
hoặc (cái nhìn sai lầm). Tỉnh ra và phá được kiến hoặc gọi là 
chứng Tu-đà-hoàn. Phá được tư hoặc (suy nghĩ sai lầm) sẽ 
chứng A-na-hàm, quả vị á-thánh của Tiểu thừa. Nếu ngay nơi 
thân giả tạm này đây mà chúng ta nhận được tánh đang nghe, 
đang thấy, đang nếm, đang ngửi là tánh Kim Cang Bát Nhã 
thì chúng ta sẽ thành Phật. 


44 


PHÁP NGỮ TRONG KINH KIM CANG 


3b. Xâu Chuỗi Bong Bóng 

Trong Kinh Bách Dụ”! có kể câu chuyện: có một cô công 
chúa đang dạo chơi ở vườn thượng uyền. Lúc đó, mưa từ trên 
mái cung điện rơi xuống tạo thành vũng nước có những quả 
bong bóng xinh xinh. Thế là cô công chúa đòi hoàng hậu xâu 
cho mình một chuỗi bong bóng mưa đó để chơi. Hoảng hậu từ 
chối. Công chúa liền giận và khóc đòi cho bằng được. Vua và 
hoàng hậu dỗ dành không được và đành bó tay. Trong triều 
đình, có một ông quan già thấy vua và hoảng hậu không vui 
vì không biết làm thế nào chiều theo ý cô công chúa được, 
nên vị quan phát tâm sẽ đến để xâu chuỗi bong bóng cho cô 
đeo. Cô công chúa mừng quá và hí hửng đợi ông quan xâu 
chuỗi cho mình. Vị quan mới bảo rằng tôi biết xâu nhưng tôi 
không biết hạt nào vừa ý công chúa, xin công chúa tự chọn đi, 
đưa từng hạt lên để tôi xâu. Công chúa liền cuối xuống vũng 
nước và đưa tay vớt những hạt tròn to và đẹp nhất, nhưng hạt 
nảo vừa vào tay công chúa thì tan bể ra. Công chúa nhặt mãi 
chăng được hạt nào nên chán quá, không thèm đòi xâu những 
hạt bong bóng nữa. Lúc đó, vua mới ban cho công chúa một 
chuỗi hạt kim cương thật đáng giá nghìn vàng và công chúa 
rất vui nhận lấy, không thèm đòi chuỗi bong bóng nữa. Vị 
vua đó chính là tiền thân của Đức Phật, còn công chúa là 
chúng sanh. 


Câu chuyện này cho chúng ta thấy vô tướng là hơn hết, là 
chân thật, còn các hình tướng khác đều tan nhanh như xâu 
chuỗi bong bóng của cô công chúa. Trí tuệ Bát Nhã vô tướng 
là chân tâm thật của mình. Đức Phật vừa giáng sanh một tay 
chỉ lên trời, một tay chỉ xuống đất và nói rằng: “Trên trời 


?! Bách dụ: bách là 100, dụ là thí dụ. Cuốn sách nói về 100 thí dụ. 


45 


THÍCH NỮ GIỚI HƯƠNG 


dưới đất chỉ có cái Ta là đáng tôn, đáng quý”, còn tất cả 
những chuyện thế gian đều hư vọng hết. Cuộc đời sanh tử đều 
hư vọng, thân như bong bóng nước, chợt còn, chợt mắt, biến 
hóa suốt ngày. Quang cảnh cũng thế vừa mưa rồi chợt nắng, 
vừa mới sáng rồi lại tối. Nay chuyện nảy mai chuyện khác 
như bóng bóng nước huyễn hóa, vừa thấy nó đẹp, đưa tay 
chộp lấy thì nó tan liền, đấy là những cái không có. 


Còn bây giờ quay trở về, học kinh Kim Cang sống với 
chân tâm, tánh Phật, vô lượng quang, vô lượng thọ, tánh thật 
của mình thì sẽ thường còn mãi, không có chợt hiện, chợt tắt. 
Cho nên, Đức Phật vừa giáng sanh Ngài đã dạy chúng ta 
buông những hư vọng mà trở về với cái thật. Đức Phật cả đời 
giảng kinh, chỉ dạy cho chúng ta buông hư vọng và sống với 
chân thật. Cuối đời, Đức Phật cũng buông thân hư vọng để trở 
về cảnh giới Niết bàn. Như vậy, Ngài đã thấy được tánh thật, 
Ngài đã an định trở về tánh của Ngài. Còn chúng ta nếu 
không vâng lời Ngài, sống với tắm thân hình sắc này rồi sẽ 
già, bệnh, chết đi thì sẽ bơ vơ không nơi nương tựa. Vì thế, 
Đức Phật dạy: “Này Tu-bồ-đề! Ta nói thật, các ông phải tin 
vả quan sát mà tập tỉnh ra, buông hư vọng mà trở về sống với 
cái thật.” Chúng ta từ nhỏ đến lớn, ăn cơm uống nước bào chế 
ra máu, bảo chế ra da thịt, tạo ra đống đất này, rôi hít thở 
không khí, lãnh nắng ấm mặt trời để giữ thân và nương tựa 
vào thân này, sống chết với cái này và cứ thế vẫn theo thói 
quen vơ vào những giả tạm trong nhiều đời kiếp. Bây giờ 
chúng ta sống với tâm chân thật vô tướng của mình. Tuy biết 
là vô sanh bất diệt nhưng thật ra tâm mê của chúng ta vẫn cứ 
chạy theo những hình tướng hư vọng, cứ biến hóa hết thân 
nảy sang thân khác. Vì vậy, Đức Phật khắng định rằng ngài 
nói lời chân thật, Tu-bồ-đề hãy để ý và tất cả chúng ta cũng 


46 


PHÁP NGỮ TRONG KINH KIM CANG 


nên đề tâm hiểu ý nghĩa răng: “Hễ cái gì có tướng đều là hư 
vọng.” 


4. NÊU THẦY CÁC TƯỚNG KHÔNG PHẢI 
TƯỚNG TỨC LÀ THẤY ĐƯỢC NHƯ LAI (Nhược kiến 
chư tướng phi tướng, tất kiến Như Lai) 


“Thân tướng chính là chẳng phải thân tướng. Vì nễu 
nhận thấy các tướng đều là không phải tướng, chính là 
thấy Như-Lai". 

... “Rời lìa tắt cả tướng, chính đó gọi là chư Phật". 


Như Lai là Phật, nhưng không phải Đức Phật có 32 tướng 
tốt và 80 tướng phụ như ở Ân-độ cách đây 2600 năm mà 
chúng ta đang tượng hình ngài để thờ. Thân Phật tại Ấn độ 
cũng là đất nước gió lửa, không thật. Thân chúng ta đây cũng 
không thật vì được làm bằng đất, nước, gió, lửa nhưng chúng 
ta vẫn phải nương thân hình này để mà phân biệt đây là cô A, 
cô B, cô C cho không có lẫn lộn. Đức Phật có 32 tướng, 
chúng ta không có 32 tướng, như vậy chúng ta là chúng ta và 
Phật là Phật, chứ không thê nói là một được. Vậy chúng ta 
phải xử lý thế nào với những hình tướng giả đó? Đối với 
những tướng giả chúng ta đừng nên cô chấp. Phải buông 
những giả huyền và năm cái thật và cũng phải biết rằng 
những cái giả này nó từ cái thật mà hiện ra, cho nên kinh Kim 
Cang nói “Lìa những tướng giả, đó chính là Như Lai.” 


Từ pháp thân Phật thật mới có hoá thân 32 tướng của Đức 
Phật Thích Ca. Còn chúng ta từ tâm tham, sân, s1, vô minh ái 
nhiễm mà hiện ra thân cô A, cô B, cô C. Biết là giả tạm thì 


47 


THÍCH NỮ GIỚI HƯƠNG 


đừng nên cô chấp và mất thời gian vào các tướng huyền ảo. 
Chúng ta học Phật là để tìm ra sự thật. Nhưng mặt khác cũng 
đừng nghĩ răng các tướng là giả, rồi thấy tượng Phật không 
thèm lễ thì không nên. Thật ra, chính từ cái giả, từ những biểu 
tượng bằng đông, bằng giấy ấy, mới có Phật thật. Vì thế, khi 
vào chùa chúng ta học Tứ-niệm-xứ, học các kinh của Phật 
giáo Nguyên Thủy trước, để thấy các pháp là giả và sau đó 
chúng ta cũng phải vội vàng học kinh Lăng-nghiêm, kinh 
Kim Cang và các kinh Đại Thừa đề nhận ra cái thật là bản thể 
của các pháp. Đức Phật thật vẫn có mặt ở nơi Phật giả, bởi vì 
Phật thật là pháp thân ở khắp pháp giới chỗ nào cũng có ngài. 
Ở cái chuông, ngọn cỏ, lá hoa đều là Phật. Cho nên, thấy Phật 
giả bằng xi măng, bằng đồng thì vẫn lễ, chứ đừng bảo đây là 
Phật giả nên không để tâm làm gì thì sẽ thiệt thòi sự phước 
đức của chúng ta. Vì nếu bỏ Phật giả ra để đi tìm Phật thật thì 
tìm ở đâu? Chúng ta tìm sẽ không có và chúng ta sẽ thấy 
mênh mông bát ngát không biết lỗi nào mà tìm. 


Thế cho nên, chúng ta phải y vào 32 hảo tướng của Đức 
Phật đề tìm ra Phật thật. Cũng giống như chúng ta phải y vào 
thân căn giả tạm này của chúng ta để nhận lấy tánh thấy, tánh 
nghe nơi bản thân mình là thật, rồi từ đó sẽ nhận ra pháp thân 
thường trụ là Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật này. Vì vậy, 
chúng ta đừng có chấp vào lời nói là giả rồi buông hết. Chúng 
ta y theo lời nói nhưng phải hiểu rằng đây mới là một phần 
của lẽ phải và trong lẽ phải này chúng ta phải tìm ra chân lý 
nữa. Đó là trong giả có cái thật, nương cái giả để thấy cái thật. 


Pháp ngữ thứ bốn nảy nói: “Thấy các tướng đều không 
phải tướng, chính là thấy Như-Lai”. “Như Lai” là chỉ cho 


48 


PHÁP NGỮ TRONG KINH KIM CANG 


pháp thân không sanh không diệt sẵn có của Phật và của tất cả 
chúng ta. Pháp thân Phật này đồng thể với pháp thân của 
chúng ta. Nhận được nơi chúng ta thì cũng nhận ra ngài. Đức 
Phật có tánh biết, tánh nghe như chúng ta. Thể tánh ấy thường 
trụ ở khắp pháp giới. Phật pháp thân là tánh thể chẳng sanh, 
chăng diệt, sẵn có nơi mọi người, mười loài chúng sanh và cả 
muôn loài vạn tượng, cả cây ôi, cây xoải và khắp sơn hà đại 
địa, vạn tượng thế gian. Bây giờ chúng ta tạm mượn hình 
tượng Phật giả để thờ và để nhớ đến Phật thật. Nhưng khổ 
nổi! Lỗi của chúng ta là lại quen sống với cái giả và cứ hay 
quên cái thật. Những cái không hình không tướng, không hiện 
ra hình tướng thì chúng ta lại dễ hay quên. Thế cho nên chúng 
ta phải nhớ đến cái thật, đừng có chấp đến cái giả. Chúng ta 
chỉ mượn cái giả để tìm cái thật. Đừng khư khư cô chấp cho 
Phật hình tướng là xi măng cốt thép, ngồi trên chùa, không 
biết gì hết, còn chúng ta ở dưới nhà bếp nảy tha hồ làm những 
điều sẵng bậy thì không nên. 


Chúng ta học Phật phải để ý đến ý nghĩa ẩn bên trong văn 
tự, bởi vì lời nói nhiều khi dễ bị hiểu lầm. Lời nói không đủ để 
hiểu được sự thật. Sự thật lại không hình không tướng nên chỉ 
tạm dùng lời nói để phô bày tánh vô tướng đó nên dễ bị hiểu 
lầm lắm. Kinh dạy là Pháp nhẫn tức bình tĩnh kiên trì học đạo 
để hiểu “pháp vô sanh pháp nhẫn của Phật”. Lÿ là lìa tướng, là 
Phật, nhưng thật ra vẫn y nơi sự là tướng giả mà trở về. Lý sự 
phải dung thông nhau. 


5. DÙNG SẮC ĐỀ THẦY NHƯ LAI LÀ TÀ ĐẠO 
Này Tu-Bồ-Đề! Nơi ý của ông nghĩ thế nào? Có thể do nơi 
ba-muwơi-hai trớng mà xem là đức Như-Lai chăng?” 


49 


THÍCH NỮ GIỚI HƯƠNG 


Tu-Bồ-Đề bạch rằng: "Đúng thế! Đúng thế! Do nơi ba 
mươi hai tướng mà xem là đức Như-Lai ". 

Đức Phật dạy rằng: "Nây Tu-Bồ-Để! Nếu do nơi ba 
mươi hai tướng mà xem là đức Như-Lai đó, thời vua 
Chuyên-Luân- Thnh- Vương chính là đức Như-Lai rồi!" 

Tu-Bồ-Đề bạch với đức Phật rằng: "Bạch đức Thế- 
Tôn! Theo nhự con hiểu nghĩa-lý của đức Phật nói, thời 
chăng nên do nơi ba-mwơi-hai tướng mà xem là đức Như- 
Lai". 

Báy giờ đức Thế-Tôn liền nói kệ rằng: 

Nếu dùng sắc thấy ta, 

Dùng âm thanh câu ta, 

Người ấy tu đạo tà! 

Chẳng thấy được Như-Lai. 


5a. Pháp thân Đức Phật thường trụ khắp pháp giới 

Như vậy, nếu chúng ta lấy hình tượng thân kim sắc của 
Phật để thờ Phật, lẫy âm thanh “Nam mô A Di Đà Phật” mà 
niệm Phật cũng là tà đạo sao? Thật ra, như các Tổ thường nói: 
đây là dùng phương tiện để thờ, đáng lẽ là quán tưởng thân 
Phật, nhưng có những người không quán được nên các Tổ 
phải đặt ra bài kệ: 


Phật chúng sanh tánh thường rỗng lặng 

Đạo cảm thông không thê nghĩ bản 

Lưới Đề Châu ví đạo tràng 

Mười phương Phật Bảo hào quang sáng ngời 


Trước bảo tọa thân con ảnh hiện 


50 


PHÁP NGỮ TRONG KINH KIM CANG 


Cúi đầu xin thệ nguyện quy y. 


(Năng lễ sở lễ tánh không tịch, 

Cảm ứng đạo giao khó nghĩ bàn 

Ngã thử đạo tràng như Đề Châu. 

Thập phương chư Phật ảnh hiện trung. 
Ngã thân ảnh hiện chư Phật tiền, 


Đầu diện tiếp túc quy mạng lễ). 


Năng lễ là chúng ta, sở lễ là Phật đang nhận lễ, không tịch 
là các Ngài có tánh Phật không hình không tướng tịch tĩnh, 
ứng biết khắp nơi. Cho nên khi chúng ta tha thiết một lòng lễ 
và quán tưởng đến ngài thì sẽ có sự cảm ứng diệu dụng hoà 
hợp của đôi bên không thể nghĩ bàn. Đức Phật có nguyện cứu 
độ chúng sanh nên chúng ta vừa cầu, vừa cảm thì ngài liền có 
ứng, hiển hiển. Sự cảm ứng nảy vừa nhanh chóng, hiệu lực, 
lợi ích và vi diệu cho người lễ. Đức Phật ở khắp mười 
phương, nên đứng góc nảo lễ, chúng ta đều nhận được sự cảm 
ứng không thê nghĩ bàn. Cảm xúc thiêng liêng rất khó diễn tả 
băng lời được. 


5b. Chấp Ba mươi hai tướng của Như Lai là tà đạo 

“Tà đạo” nghĩa là chúng ta lúc nào cũng khư khư chấp 
vào sắc tướng, âm thanh, rồi bị sắc tướng, âm thanh đánh lừa. 
Do bị đánh lừa nên không tìm được Phật thật, không thấy 
được tánh tịch tĩnh và không nhận được sự cảm ứng khó nghĩ 
bàn của người lễ và người nhận lễ đó, nên làm cái gì cũng sai 
với ý đạo, trở thành ngoại đạo. 


Hảo tướng của Đức Phật là ba mươi hai tướng tốt và tám 


5 


THÍCH NỮ GIỚI HƯƠNG 


mươi vẽ đẹp. Sắc thân là đầy đủ mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý và 
các phần của thân. Còn chúng ta chưa có ba mươi hai hảo 
tướng như Đức Phật nhưng sắc thân chúng ta vẫn có đầy đủ 
mắt tai mũi lưỡi, nhưng đó là trược thân, chứ không phải là 
thân phạm hạnh phước báu như Đức Phật. Ngài Tu Bồ Đề 
hỏi: “Nếu nói thấy sắc thân Phật thì có thấy Phật không?” 
Đức Phật bảo: “Ai thấy sắc thân Phật tức không phải thấy 
Phật. Vì cớ sao? Vì Như Lai nói đầy đủ sắc thân tức chẳng 
phải đầy đủ sắc thân mới gọi là sắc thân.” Đây là phong cách 
và pháp ngữ thứ năm của Kim Cang. 


Đầy đủ sắc thân của Đức Phật là tướng Thái tử Sĩ-đạt-đa 
ở Ấn Độ cách đây 2600 năm thì chúng ta ai cũng biết. Có 
những Đức Phật như Phật Quan Thế Âm Nam Hải, Phật 
Chuẩn Đề nghìn mắt nghìn tay, Phật Dược Sư cầm châu 
sáng... Hóa thân và ứng thân của chư Phật và chư Bồ tát có vi 
trần tướng hải, vô số hình sắc, nhưng thật ra pháp thấn của 
các ngài vốn đồng thê không hình, không tướng, ở khắp pháp 
giới. Kinh Kim Cang Bát Nhã dạy: “Phàm có hình tướng thì 
không phải là thật”, chỉ là tướng hóa hiện giả tạm mà thôi. Vì 
thế, các tướng là chuyện hư vọng của cuộc đời phàm phu của 
chúng ta, còn Đức Phật thì không có sắc thân cũng không có 
hình tướng. Lìa pháp, lìa tướng tức là lia chấp pháp và chấp 
tướng là Như Lai. “Như Lai” là nói về pháp thân chứ không 
phải nói về sắc thân hay hóa thân. Đức Thích Ca minh bạch 
rằng nếu thấy sắc thân ba mươi tướng mà cho là thấy Đức Phật 
Thích Ca, tức không thấy Như Lai. Mỗi người chúng ta đều có 
Pháp thân. Như Lai tức là tánh Phật vốn có của chúng ta. 
Chúng ta tuy có tánh Phật thật nhưng chúng ta chưa hiển lộ ba 
mươi hai tướng và còn mang tướng nghiệp báo của thân người. 


52 


PHÁP NGỮ TRONG KINH KIM CANG 


Trong kinh Phật thường dạy răng ai có đủ ba mươi hai 
tướng tốt của loài người thì đó là một con người hoàn mãn. 
Đó là tướng hảo cụ túc của loài người chứ không phải là thật 
tướng của đức Phật. Do muốn độ thế giới ta bà, nên Đức Phật 
mới hiện thân con người với ba mươi hai tướng tốt của loài 
người để độ sanh, chứ Đức Phật thì có vi trần tướng hải ở 
khắp pháp giới, chứ không phải chỉ có ba mươi hai tướng này 
thôi. Trong kinh cũng nói minh bạch rằng các vị Chuyển 
Luân Thánh Vương đều có đủ ba mươi hai tướng, nghĩa là hễ 
ai làm chúa tế trong loài người đều có tướng đẹp hoàn mỹ 
như thế. Đức Phật Di Lặc trong thời Phật có đủ ba mươi hai 
tướng bởi vì ngài cũng sắp sửa thành Phật nên cũng có tướng 
phước báu của ba mươi hai tướng hảo và tắm mươi tướng 
phụ. Đức Phật Di Lặc bụng tròn mà cười với sáu chú lục tặc 
là Bố Đại Hòa Thượng, là đức Phật Di Lặc của người Trung 
Hoa. Nhiều vị đệ tử của Phật như tôn giả A-nan, Ca Diếp, Xá 
Lợi Phất, Mục Kiền Liên cũng có những tướng hảo như Phật. 


Đức Phật Thích Ca có ba mươi hai tướng tốt thì trong đó 
có một tướng là vô kiến đảnh tướng”?. Các bồ tát và Chuyên 
Luân Thánh Vương có thể có ba mươi hai tướng tốt nhưng 
chưa thể có tướng vô kiến đảnh tướng, chỉ có bậc giác ngộ 
chứng vô thượng chánh đăng chánh giác như Đức Phật mới 
có. Những vị chưa giác ngộ như Phật thì khó thấy được vô 
kiến đảnh tướng nảy. Các bậc Chuyển Luân Thánh Vương có 
đủ ba mươi hai tướng. Nếu chúng ta chấp vào ba mươi hai 
tướng là tướng sắc thân tốt đẹp, tướng quý báu sống lâu, 
tướng trí tuệ sáng suốt là tướng của Đức Phật thì Chuyển 
Luân Thánh Vương cũng có ba mươi hai tướng như vậy thì 


?2 Vô kiến đỉnh tướng: tướng trên đỉnh đầu của Đức Phật rất khó thấy, chỉ bậc trí 
tuệ mới thây được. 


33 


THÍCH NỮ GIỚI HƯƠNG 


Chuyên Thánh Vương cũng là Đức Phật hay sao? Cho nên 
không thể chấp ba mươi hai tướng là tướng của Như Lai 
được. 


Phàm cái gì có tướng cũng đều mộng huyễn bởi vì chính 
hình tướng đâu có thật. Hình tướng là do nương tựa sắc thân 
mà hiện ra nhưng chính sắc thân là cái không có. Sắc thân là 
đất nước gió lửa mà đất nước gió lửa đâu có hình tướng cô 
định bởi lẽ hễ cái gì có hình tướng thì đều là hư vọng. Ở đây, 
Đức Phật lẫy ngay thân của ngài để làm bằng chứng. Thân 
của Đức Phật là bậc chứng được vô thượng chánh đăng chánh 
giác mà còn là hư vọng thì bao nhiêu các thân uề trược như 
chúng ta đây đều không có thật. Cho nên, Đức Phật không 
cần nói những thân khác, ngài chỉ lấy ngay thân của ngài để 
minh bạch răng sắc thân và hình tướng là hư vọng huyễn ảo. 
Lìa cả sắc lìa cả tướng thì mới sống với tánh Kim Cang Bát 
Nhã này được. 


5c. Nhập tánh Không để đón pháp thân vô tướng của 
Đức Phật 

Tôn giả Tu Bồ Đề rất khéo diễn thuyết tánh không cũng 
như khéo ứng dụng diệu lý không trong các động tác đi đứng 
nằm ngồi và suy nghĩ của mình. Cho nên ngài nghĩ rằng 
nghênh đón Đức Phật tức là đón Pháp thân thường trụ khắp 
nơi, chứ không phải thân kim sắc 32 tướng của Đức Phật. Có 
câu chuyện” như sau: 


?3 http://forums.giadinhphattu.vn/viewtopic.php?fE8&t=2936 


54 


PHÁP NGỮ TRONG KINH KIM CANG 


Lúc đó, sau ba tháng đức Phật giảng pháp cho mẫu hậu 
Ma Da tại cung trời Đao Lợi nghe và ngài chuẩn bị trở về lại 
cõi ta bà. A Na Luật báo cho đại chúng biết Đức Phật sắp trở 
về, ai cũng tranh nhau xuống núi trước để được coi là người 
nghinh đón đức Phật trước nhất. Lúc bấy giờ tôn giả Tu Bồ 
Đề đang ngồi vá áo trong động Kì Xà. Khi nghe được tin này, 
liền buông kim chỉ đứng dậy, định cùng mọi người đi nghinh 
đón Phật, nhưng rồi một ý nghĩ dấy lên trong tâm tư, tôn giả 
liền ngồi xuống lại như cũ, lòng thầm nhũ: “Ta đi nghinh đón 
đức Phật để làm gì? Chân thân của Phật không thể nhìn thấy 
được ở mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý của Phật. Nếu bây giờ ta 
đi nghinh đón Phật có nghĩa là ta lấy cái thân tứ đại giả hợp 
kia làm pháp thân Phật; và như thế tức là ta đã không biết gì 
về tính không của các pháp. Nếu không viết gì về tính không 
của các pháp thì không thê nhìn thấy pháp thân của Phật, Tính 
không của các pháp hay pháp thân của Phật không phải là chủ 
thể tạo tác, cũng không phải là vật được tạo tác; vì vậy, muốn 
trông thấy Phật, trước hết phải thấy rõ tính chất vô thường 
của năm uấn, bốn đại, cũng như tính chất vô ngã, không tịch 
của vạn tượng, Không có ta, không có người; không có vật 
tạo tác, không có vật được tạo tác. Tất cả vạn pháp là không 
tịch, pháp tính bao trùm mọi nơi, pháp thân Phật không có 
chỗ nào là không hiện hữu. Ta qui y và hành trì giáo pháp của 
Phật, đã thê chứng được diệu lí không của các pháp thì không 
thể nào đề cho sự tướng làm mê hoặc". 


Vì nghĩ như vậy cho nên tôn giả không theo mọi người 
xuống núi, tiếp tục vá áo một cách thong thả, thản nhiên. 


55 


THÍCH NỮ GIỚI HƯƠNG 


Đức Phật từ thiên cung trở về là một việc vui mừng rất 
lớn đối với tăng đoàn. Tất cả mọi người mặt mày hớn hở. Ai 
cũng mong được gặp Phật và lạy Phật trước nhất. Bấy giờ 
trong chúng tì kheo ni, ni sư Liên Hoa Sắc là người có thần 
thông bậc nhất. Ni sư đã nhanh chân xuống núi trước nhất, 
vừa đảnh lễ đức Phật, vừa thưa: 

- Bạch Thế Tôn! Con là Liên Hoa Sắc, xuống nghĩnh đón 
Thế Tôn trước tiên, xin cho con được đảnh lễ Thế Tôn. 

Đức Phật mỉm cười và dịu dàng bảo: 

- Ni sư Liên Hoa Sắc! Lần này Như Lai trở về, người 
nghinh đón Như Lai trước nhất không phải là ni sư đâu! 

Liên Hoa Sắc cực kì kinh ngạc. Ni sư nhìn quanh quất, 
chư tăng và chư ni, kế cả các vị trưởng lão của tăng đoàn như 
tôn giả Đại Ca Diếp, cũng vẫn vừa mới xuống tới, còn đang ở 
sau lưng mình kia mà! Lòng rất đổi hoài nghi, ni sư bạch 
Phật: 

- Bạch Thế Tôn! Vậy thì còn có vị nào đã tới đây trước 
con? 

Vẫn nụ cười từ hòa, đức Phật nhìn khắp lượt đại chúng, 
vừa trả lời ni sư Liên Hoa Sắc, vừa như muốn bảo chung cho 
đại chúng biết: 

- Chính Tu Bồ Đề là người đã nghinh đón Như Lai trước 
nhất. Tu Bồ Đề đang ở trong động Kì Xà, quán chiếu thấy rõ 
tính không của các pháp, thấy rõ được pháp thân của Như Lai 
là vô tướng, như thê mới chính thực là nghinh đón Như Lai 
trước nhất. 

Nghe Phật dạy như thế, ni sư Liên Hoa Sắc cùng tất cả đại 
chúng hiện diện đều lấy làm hỗ thẹn, tự biết mình không sánh 
kịp với Tu Bồ Đề trong việc chứng nghiệm tánh Không mà 
pháp ngữ Kim Cang dạy: “Dùng sắc để thấy Như Lai là tà 


56 


PHÁP NGỮ TRONG KINH KIM CANG 


đạo”. Như vậy, chỉ có người chứng ngộ mới thây được sự thật 
rốt ráo và mới thoát khỏi các hiểu biết hạn hẹp sai lâm do 
châp tướng mà sanh ra. 


6. TÂM QUÁ KHỨ, HIỆN TẠI & TƯƠNG LAI LÀ 
BÁT KHẢ ĐẮC 

Đức Phật bảo Tu-Bồ-Đê: "Bao nhiêu thứ tâm niệm của 
tắt cả chúng sanh trong ngắn ấy cõi nước, đức Như Lai đều 
biết rõ. Bởi vì sao? Vì đức Như Lai nói các thứ tâm đều là 
chẳng phải tâm, mới gọi là tâm. Vì cớ sao thế? Này Tu Bồ 
Đề! Tâm quá khứ không có chỉ mà đặng, tâm hiện tại 
không có chỉ mà đặng, tâm vị lai không có chỉ mà đặng. ” 


6a. Chuyện Tổ Đức Sơn với Ba Tâm Bất Khả Đắc 

Sư Đức Sơn họ Chu, quê ở Kiến Nam, Giản Châu, xuất 
gia lúc 20 tuổi. Sư rất làu thông tam tạng: kinh, luật và luận. 
Bởi ngài thường giảng Kinh Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật nên 
mọi người thường gọi Tổ là Chu Kim Cương (Pháp sư Chu 
hay giảng Kinh Kim Cang). 


Pháp sư Đức Sơn giống như ngài Thần Tú ở phương 
Bắc?! chuyên lấy sách vở chữ nghĩa và các học vấn uyên bác 
làm quan trọng. Cả hai ngài đều học hết kinh sách này sang 
kinh sách khác, cả trăm bộ kinh sách và bơi lội trong biển văn 
chương chữ nghĩa. Một hôm, sư nghe ở miền Nam có giáo 
pháp của tổ Huệ Năng chuyên dạy: “bất lập văn tự, giáo ngoại 
biệt truyền, trực chỉ nhân tâm, kiến tánh thành Phật” nghĩa là 
chỉ thằng tâm người thấy tánh thảnh phật, chứ không dùng 


22 Thần Tú là vị mà mọi người tưởng sẽ là Lục Tổ, nhưng cuối cùng người nhà 
quê chẻ củi Huệ Năng lại thành Lục Tô. 


57 


THÍCH NỮ GIỚI HƯƠNG 


văn chương chữ nghĩa. Muốn thành Phật phải quay về nhận 
tâm của mình thì sẽ thành Phật. Pháp sư Đức Sơn mới cho là 
Tổ Huệ Năng và Tổ Long Đàm (vị kế thừa tông chỉ thiền của 
Tổ Huệ Năng) nói không đúng, vì sư Đức Sơn đã học biết bao 
nhiêu kinh sách, học cả tam tạng kinh điển, còn chưa thành 
Phật, ngay cả ngài Thần Tú còn chưa thành Phật và còn biết 
bao nhiêu vị thầy giáo thọ tài giỏi khác cũng vậy. Quý ngài 
uyên bác biết bao nhiêu mà còn chưa đến đâu, còn chưa vào 
đâu, huống chỉ là nói không cần học kinh điển gì cả, không 
lập văn tự, chỉ quay về soi tâm mình, minh tâm kiến tánh, là 
thành Phật, nối dòng giống Phật. Sư Đức Sơn cho là vô lý, là 
nói không đúng. Sư Đức Sơn mới đem tất cả mấy trăm quyền 
sách luận giảng về Kim Cang Bát Nhã đến đỉnh núi để gặp đệ 
tử của Lục tổ Huệ Năng là ngài Long Đàm để chấn vấn. 


Sư bèn khăn gói lên đường, mang theo bộ 7anh Long sở 
sao tới Lễ Châu. Khi đến chân núi thì mệt quá nên sư ngồi 
nghỉ mệt. Sư gặp một bà lão bán bánh rán, bảo bà bán vài cái 
bánh để sư dùng điểm tâm. Bà lão bán hàng thấy sư khuân 
vác đãy nặng to đùng, nên hỏi thế sư vác cái gì mà nhiều thế? 
Sư trả lời: “Thanh Long sớ sao (Luận Giải của các Tổ về của 
Kinh Kim Cang).” Bà lão nói rằng: “Tôi có thắc mắc một câu 
hỏi, nếu sư đáp được, tôi xin cúng dường bánh điểm tâm. 
Bằng đáp không được, mời sư đi nơi khác.” Sư ưng ý, bà liền 
hỏi: “Tôi nghe trong kinh Kim Cang có pháp ngữ: Tâm quá 
khứ bất khả đắc, tâm vị lai bất khả đắc, tâm hiện tại bất khả 
đắc. Vậy sư muốn mua bánh đề điểm tâm nào?” 


Sư mới giựt mình không biết mình ăn bánh này là để điểm 
tâm nào? Đúng là bà lão đã nói đúng pháp ngữ số sáu của 


538 


PHÁP NGỮ TRONG KINH KIM CANG 


kinh Kim Cang về ba tâm đều bất khả đắc cả. Vậy bây giờ 
mua bánh ăn thì điểm tâm nảo? Sư không trả lời được câu đó 
nên sư đảnh để bụng đói, ôm đấy sách Kim Cang nặng nề ấy 
đi lên núi. Sư leo đến cửa động của Tổ Long Đàm, không 
thấy ai cả. Sư liền nói lớn lên: 

“Nghe danh Long Đàm đã lâu, nay đến đây, đầm (đảm) 
cũng chẳng thấy, rồng (long) cũng chăng hiện.” 

Lúc đó Tổ Long Đàm bước ra trả lời: “Ngươi đã tới Long 
Đàm tồi.” 

Sau đó sư ở đó tu học. Một đêm, sư đứng hầu. Tổ Long 
Đàm bảo: 

“Đêm khuya sao chắng xuống?” 

Sư kính chào bước ra, lại trở vào thưa: “Bên ngoài tôi 
đen, con không thấy đường đi.” Tổ Long Đàm thắp đèn đưa 
Sư. Sư toan tiếp lấy, Tổ Long Đàm liền thổi tắt cây đèn dầu. 
Sư Đức Sơn bỗng nhiên đại ngộ, tất cả kiến chấp chữ nghĩa 
đều tan vỡ, quì xuống lễ bái. Tổ Long Đàm hỏi: “Ngươi thấy 
gì?” 

Sư thưa: “Từ nay về sau chắng còn nghỉ lời nói chư Hoà 
thượng trong thiên hạ.” 


Câu chuyện dừng đến đó. Vì sao Tổ Long Đàm thối tắt 
đèn thì Sư Đức Sơn đồn ngộ? Đèn là vật trợ duyên bên ngoài. 
Kinh sách là bên ngoài. Hãy dùng đèn trí tuệ của mình, tức 
hãy vận dụng công phu tu tập quay lại soi mình, minh tâm 
kiến tánh ngay mình, đừng xách đãy đi tìm Phật bên ngoài. 
Quay về bên trong thì ai cũng có thể làm được, không cần 
người đó phải thông minh, học giỏi, phải có bằng cấp, văn 
chương chữ nghĩa nhiều. Đến đây Sư Đức Sơn cảm thấy nhẹ 
nhõm vì tất cả nghi ngờ từ lâu đều tan biến như trời trong vắt, 


59 


THÍCH NỮ GIỚI HƯƠNG 


không có mây che. Ngài không còn nghi ngờ về các pháp ngữ 
của các tổ nói răng: Không cần học kinh điển gì cả cũng có 
thể thành Phật và vững chắc lòng tin răng: chỉ cần soi tâm 
mình lại và minh tâm kiến tánh là có thể thành Phật. 


Như bà lão bán hàng xén ở chân núi hiu quạnh xa xôi, 
không có học chữ nào cũng là một vị đã minh tâm kiến tánh, 
đưa ra câu pháp ngữ thứ sáu để chắn vấn sư Đức Sơn. Bà lão 
ấy đâu có sức học mênh mông uyên bác như sư Đức Sơn và 
đáng lẽ với sức học cả trăm cuốn luận giải như thế thì sư đã 
có thể đối đáp được câu hỏi của bà. Câu chuyện của bả lão 
giúp sư Đức Sơn giảm bớt kiêu ngạo và bằng chứng cho thấy 
chứng ngộ tâm là có thể thành Phật, không cần chữ nghĩa 
nhiều. Là những bậc chân tu thì không có kiêu ngạo, tự cao, 
tự đại. Chính sau đó, Tổ Long Đàm cũng đánh thức tự tâm 
của ngài Đức Sơn bằng cách thôi tắt đèn để ngài Đức Sơn 
phải quay về bên trong, tự dùng đèn trí tuệ của mình, buông 
các đèn của kiến thức văn chương chữ nghĩa đi, cho nên nhà 
thiền hay chủ trương: “Bắt lập văn tự, kiến tánh thành Phật.” 


Bà lão giống như một vị bồ tát hiện thân để điểm hóa 
những người ngạo mạn cho là mình học được nhiều chữ, tài 
cao hiểu rộng. Câu hỏi của bà lão chỉ có những vị đã đắc đạo 
như Đức Phật, Bồ tát và chư tổ mới có thẻ trả lời được, chứ 
như phàm phu thông thường thì sẽ nghĩ rằng điểm tâm là để 
khỏi đói hay là làm đầy bao tử. Theo kinh Kim Cang thì 
không có tâm nào để điểm cả, vì tâm quá khứ, hiện tại và vị 
lai đều bất khả đắc, vậy mà sư Đức Sơn đòi dùng bánh rán để 
điểm tâm nào? 


60 


PHÁP NGỮ TRONG KINH KIM CANG 


6b. Tâm quá khứ, hiện tại và vị lai đều không nắm 
được 

Chúng ta thường than rằng: “Khổ tâm quá!” Thật ra, 
không có tâm nảo khổ cả, tự mình làm khổ mình thôi. Tự 
mình vướng vào sáu trần và làm nặng phiền não thêm. Vì sao 
những ý thức suy nghĩ đó là vọng? Khi chúng ta nhớ đến hoa 
cúc thì tâm nghĩ tới hoa cúc. Khi nhớ tới cái bánh thì hình 
bóng cái bánh hiện lên, nhớ tới bài học thì tâm nghĩ đến bài 
học. Bản chất của những loại tâm nghĩ tưởng như thế vốn 
không có bản chất. Chúng vịn và leo chuyền như con khi?, 
hết cành này sang cảnh khác. Chúng thuộc về tưởng âm trong 
năm ấm (sắc, thọ, tưởng, hành, thức). Chúng ta thường tưởng 
cái này, cái kia liên tục suốt ngày và nhận chúng làm mình: 
tôi thích, tôi yêu, tôi ghét... Các tưởng ấy đưa đến hành động 
lưu chuyển. Hành ấm là công dụng của tâm bởi vì chúng ta 
sông trong vô minh không biết, cho nên công dụng suy nghĩ 
nảy cứ lông bông hết việc này sang việc khác, tán loạn, rồi rốt 
cuộc chỉ là con số không hão huyền mà thôi, còn chúng ta thì 
đau khổ, thăng trầm lên xuống mười loài vì các thứ tâm 
không nắm được đó. Cho nên, Đức Phật tổng quát lại là tâm 
quá khứ là tâm đã đi qua rồi, không nắm được. Ngày hôm qua 
hay giây phút vừa rồi chúng ta vừa suy nghĩ trên trời dưới đất 
đó bây giờ còn không? Đã tan biến không còn nữa nên gọi là 
tâm quá khứ. Khi còn trẻ, tâm chúng ta hay suy nghĩ cả trăm 
thứ nhưng bây giờ đâu còn nữa, tất cả qua rồi, không còn 
bóng dáng, nên gọi là quá khứ không thể nắm được. Tâm vị 
lai sẽ suy nghĩ những gì chúng ta đâu có biết nên cũng không 
năm được. Còn tâm hiện tại bây giờ đây đang nghĩ về bài học, 
về thi cử thì cũng bất khả đắc. Vì chúng ta vừa nghĩ đến thì 


?5 Xem Luân Hồi trong Bức Tranh Phật Giáo Tây Tạng, Thích Nữ Giới Hương. 


61 


THÍCH NỮ GIỚI HƯƠNG 


nó đã tan thành quá khứ, thành con SỐ không rồi. Hoặc tâm 
hiện tại đang suy nghĩ để nhớ về quá khứ hoặc tưởng tượng 
về tương lai thì đều là vọng tưởng cả. Cho nên tâm hiện tại 
cũng là bất khả đắc, tan như mây khói, không nắm bắt được. 


Quá khứ không năm được, hiện tại không năm được và 
tương lai cũng không nắm được. Như vậy, Đức Phật đã chỉ rõ 
cái mà ta nhận cho là tâm quá khứ, hiện tại và vị lai của 
chúng ta thì tất cả những tâm đó đều là vọng tâm, đều là bất 
khả đắc. Vì chúng ta nhận những tâm hư vọng chớp nhoáng 
dễ tan thành không đó làm tâm tánh của mình, cho nên chúng 
ta sống lông bông, lăng xăng, lao xao lên xuống với đủ loại 
vọng tưởng phiền não trong đường sanh tử. Chúng ta phải 
buông vọng tánh ấy ra, đừng nhận những tâm tánh mừng, 
giận, thương, lo, buồn, tủi là mình vì đó đều là những vọng 
tưởng hư ảo. Tôi buồn, tôi lo, tôi vui, tôi yêu, tôi ghét đây là 
không phải tôi, đây chỉ là những vọng tưởng mà thôi, buông 
nó ra. Ngày này qua ngày khác, chúng ta cứ nhận ba vọng 
tâm làm tâm tánh của mình, khóc lên khóc xuống, khổ lên 
khổ xuống chỉ vì cho ba vọng tâm ấy là thật. Cho nên phải 
học Kim Cang Bát Nhã để biết những vọng tâm đó cứ đánh 
lừa chúng ta mà buông nó đi không cần nuối tiếc, để an định 
vào tánh Kim Cang Bát Nhã mà thành Phật. 


7. PHÁP CÒN NÊN BỎ HUÓNG CHI PHI PHÁP - 
CHIÉC BÈ QUA SÔNG 

Như-Lai thường dạy rằng: "Pháp của Ta nói ra đó, dụ 
như thuyền bè, đến pháp còn phải xả bó, huỗng nữa là phỉ- 
pháp!" 


62 


PHÁP NGỮ TRONG KINH KIM CANG 


7a. Pháp và phi pháp đều buông bỏ 

Theo định nghĩa, chữ “Pháp” là phải, là đúng pháp; “phi 
pháp” là sai quấy, là không đúng pháp. Vì sao phi pháp thì bỏ 
đã đành mà pháp cũng phải bỏ? Điều sai thì bỏ rồi nhưng còn 
điều đúng sao cũng bỏ luôn? Pháp là không có tướng pháp và 
không có tướng phi pháp. Vì cớ sao? Do vì “phải” nên chúng 
ta mới theo và cứ có chấp y theo cái phải đó chứ không uyễn 
chuyền. Thí dụ có cô A và cô B. Cô A tu hành đúng đắn là 
đúng pháp, còn cô B tu lôi thôi thì gọi cô ấy là phi pháp. Vậy 
người phi pháp chúng ta coi thường đã đảnh, còn người tu 
đúng pháp nhiều khi có lúc cô A làm không đúng mà mình cứ 
luôn cô chấp khư khư lúc nào cô A cũng đúng, cũng tốt, cứ 
bênh cô A. Vậy chúng ta đúng không? Cho nên đúng pháp 
cũng phải thời, phải lúc. Còn lúc không phải thời, cô A không 
đúng, chúng ta cũng không nên cố chấp, cô A luôn luôn đúng. 
Cho nên, chúng ta không nên có chấp đúng pháp và cũng 
không nên cố chấp phi pháp mà nên biết sự hay dở tùy theo 
hoàn cảnh, môi trường, giác dục của từng mỗi người. Chúng 
ta nên có lòng bình đăng đối với cả hai cô A và B, nên buông 
là buông điều phi pháp, còn buông Phật pháp là bởi vì người 
học Phật pháp còn chấp là có học Phật pháp. Cho nên, Đức 
Phật dạy không phải là buông Phật pháp mà là buông sự chấp 
pháp, buông sự chấp cái phải, chấp cái đúng pháp. 


Đức Phật đã cho chúng ta một thí dụ rất rõ ràng như chiếc 
bè khi ở dòng sông thì nó là bạn, là vật hữu ích, nhưng khi lên 
bờ mà cứ khư khư ôm chiếc bè trên vai để đi trên bờ thì trở 
thành vô ích, trở thành phi pháp, trở thành vật chướng ngại. 
Nhưng vì quý chiếc bè nên mặc dù lên bờ và cứ khư khư vác 
chiếc chiếc bè theo. Thế cho nên phải tùy thời mà dùng bè và 
phải tuỳ thời mà dùng pháp, cũng có lúc phải buông xuống. 


63 


THÍCH NỮ GIỚI HƯƠNG 


Nếu không phải thời mà cứ khư khư chấp pháp thì pháp trở 
thành vô ích. 


Cũng giống như bước đầu chúng ta học Phật giáo Nguyên 
thủy rồi tiến tu từ từ học thêm đại thừa nhưng bao giờ cũng 
nhớ căn bản Nguyên thủy, chứ không phải mình bỏ lớp căn 
bản ấy. Như chúng ta học Tứ Niệm Xứ để biết các pháp vô 
thường, vô ngã, khổ và không, rồi tiễn lên, chúng ta học tiếp 
Kinh Lăng Nghiêm để nhận chân tâm bản tánh của mình. Khi 
biết vạn pháp là vô thường, vô ngã, khổ và không: biết vọng 
thân, vọng tâm, vọng cảnh là giả rồi mà buông các tướng ra 
thì mới nhận được chân tâm bản tánh. Như vậy, cả tiểu thừa 
và đại thừa đều quan trọng và phải biết lúc nào cần buông bỏ 
để tiến lên. Cũng giống như các vị thánh A La Hán, sau khi 
học Tứ niệm xứ, các ngài thấy vô thường, vô ngã, khổ và 
không thì các ngài chấp khư khư rằng thế gian này vô thường 
và hư vọng, các chúng sanh này không thật, là giả, vô ngã, là 
khổ, sanh tử, là bất tịnh dơ dáy. Do cứ khư khư cho thân 
mình, thân chúng sanh và cả thế gian này đầy bản chất ô uế 
như thế, cho nên các ngải bỏ mặc tất cả, không độ chúng sanh 
để nhập Niết bàn. Đức Phật nói những vị ấy là các A-la-hán 
nhập Niết bàn, không tế độ và buông bỏ chúng sanh, đó là 
những vị chấp pháp, chấp Tứ niệm xứ mà các ngài đã học. Đó 
là do các ngài chấp Tứ niệm xứ, khư khư giữ Tứ niệm xứ mà 
không nhận chân tâm bản tánh thường trụ. Thật ra, các ngài 
không chịu nhận những hạnh của Bồ tát để độ chúng sanh, 
không chịu tiến lên đại thừa để thành Phật, vì thế, Đức Phật 
gọi các vị A-la-hán này là những vị chấp pháp. Còn các Bồ tát 
đã học Tứ niệm xứ, các ngài vẫn giữ Tứ niệm xứ, chứ không 
phải các ngài phá. Các ngài vẫn giữ Tứ niệm xứ nhưng các 
ngài vẫn lăn vào đường sanh tử để độ chúng sanh, bởi vì các 


64 


PHÁP NGỮ TRONG KINH KIM CANG 


ngài biết răng những chúng sanh này có tánh Phật. Các ngài 
biết thân này là huyễn giả, không thật, chúng sanh nhiều tham 
sân si. Các Ngài biết tham sân sỉ là hư vọng cho nên các ngài 
tận tình giáo hóa để chúng sanh tỉnh ra, để được giải thoát 
cũng như các ngài. Đức Phật nói các vị A-la-hán nhập Niết 
bàn là chấp pháp. Các ngài tu Tứ niệm xứ rồi chấp vào Tứ 
niệm xứ mà không nhìn rộng, thấy xa, còn các vị Bồ tát 
không chấp ngã cũng không chấp pháp, các ngài không bỏ Tứ 
niệm xứ mà tận tình quên mình để độ chúng sanh. 


Nếu chúng ta nói học đại thừa đủ rồi, không cần học Tứ 
Niệm Xứ vì đại thừa cần hơn thì cũng không đúng. Thật ra, 
nếu không học Tứ Niệm Xứ hay Phật Giáo Nguyên Thủy thì 
rất là nguy hiểm. Vì chúng ta chưa nhớ được hết những lời 
dạy trong các kinh A-hàm, cho nên chúng ta phải học cho đến 
bao giờ nhớ được thì lúc bẫy giờ mới thôi không học nữa. Ý 
niệm của chúng ta chưa nhớ, miệng và thân cứ quên thì cũng 
chưa thực hành được, cho nên cứ phải học đi học lại đến bao 
ø1ờ in sâu trong tạng thức, hoặc nhớ hoài không quên nữa thì 
lúc bấy giờ mới không phải học. Còn bây giờ chúng ta tuy 
học đại thừa, tuy tu đại thừa nhưng mà phần tiểu thừa, phần tu 
Tứ niệm xứ chúng ta vẫn chưa thâm, chúng ta vẫn là những 
kẻ chưa lên bờ. Nếu mà bỏ bè của Phật Giáo Nguyên Thủy thì 
rất nguy hiểm, cho nên vẫn học kinh đại thừa mà chưa qua 
sông, chưa lên bờ thì không thể bỏ được bè kinh tiểu thừa. 


Cũng thế, ngay đến hình tượng Phật với ba mươi hai 
tướng tốt vả tám mươi vẻ đẹp của Phật mà chúng ta đang thờ, 
chúng ta cũng không nên có chấp vào thân tướng, đây là Phật, 
rồi cứ bo bo an trú ở đó mà phải đi tìm Phật ở pháp thân, chứ 


65 


THÍCH NỮ GIỚI HƯƠNG 


không tìm Phật ở thân tướng. Đức Phật ba mươi hai tướng tốt 
và tám mươi vẻ đẹp hiện lên ở Ẩn-độ thì rất quý nhưng bây 
giờ ngài đã nhập Niết bàn rồi thì thân ba mươi hai tướng đó 
bây giờ cũng không còn nữa, cho nên không nên chấp vào các 
pháp ấy. Phàm có hình tướng đều là hư vọng, không nên chấp 
phi pháp mà ngay pháp cũng không nên cố chấp. Thế cho 
nên, chánh pháp hay phi pháp chúng ta đều không nên chấp, 
bởi vì chính chữ pháp đã hiện lên một pháp, một hình, một 
tướng thì pháp đó là hư vọng. Nếu chúng ta còn chấp một cái 
gì thì có cái ngã (cái ta) đứng đó để chấp. Còn bây giờ chúng 
ta biết chính ngã đó là hư vọng rồi thì nên bỏ cái chấp thôi 
chứ không phải là bỏ cái pháp, cho nên Đức Phật dạy không 
chấp ta, người, chúng sanh, thọ giả. 


Đức Phật giảng pháp suốt một đời, nói bao nhiêu kinh 
sách. Đức Phật thường nhắc đi nhắc lại là “Ta chưa từng nói 
một lời”, bởi vì Đức Phật muốn tránh cho chúng ta chấp pháp 
là thật. Khi chấp phi pháp là bệnh đã đành mà chấp pháp thì 
cũng bệnh vậy, tức chấp những lời dạy trong kinh sách là lời 
vàng ngọc là thật thì chúng ta cũng bị bịnh vậy. Nghe pháp 
của Phật, nghe lời vàng ngọc rất là quý nhưng chúng ta phải 
biết âm thanh là hư vọng. Bởi vì chúng ta mê, nên Phật phải 
giảng, phải nói, chứ âm thanh là cái không có. Đức Phật tạm 
dùng âm thanh hư vọng, tạm dùng cái giả huyễn để độ cho 
chúng sanh còn đường sống ở trong đường huyễn. Chúng ta 
biết những âm thanh là hư vọng, nó chỉ là sự rung động của 
không khí, là cái không hề có, cho nên âm thanh pháp thoại 
cũng là tạm có. Nhưng ngược lại, chúng ta học Tứ niệm xứ và 
có chấp âm thanh là huyễn, không nghe âm thanh lời vàng 
của Phật, không học kinh Phật nữa thì cũng không đúng, cũng 
là bị bịnh, bị chướng ngại sự tiến tu. 


66 


PHÁP NGỮ TRONG KINH KIM CANG 


Đức Phật dùng cái huyễn tạm của âm thanh để độ cho 
chúng sanh còn trong vòng huyễn. Thế cho nên, nếu chúng ta 
phá pháp của Phật thì tội rất nặng. Chúng ta phải sáng suốt biết 
trái, biết phải thì khi Đức Phật nói “Ta chưa từng nói một lời” 
nghĩa là Phật không phải nói dối, không phải Phật chối việc 
ngài đã làm mà bởi vì âm thanh là cái không thật, cho nên ngài 
nói mà như là không có nói. Học kinh Đại thừa chúng ta phải 
nhận triết lý, lý lẽ ân bên trong này, không cô chấp vào lời nói. 
Chúng ta như là những người đi trong tối mò phải thắp đèn lên 
mới thấy, còn các vị đã học sâu, sự tu đã cao, đã an định. Các 
ngài vô niệm, tâm phăng lặng vào định, nhập tam muội như 
Đức Quán thế Âm an định trong cái tánh nghe không có khởi 
niệm, cho nên các ngài đã nắm được cái thật rồi, các ngải 
buông những cái giả, không dùng âm thanh, sắc tướng bên 
ngoải. Còn chúng ta học những lời nói của Phật thì chúng ta 
chưa thể buông được, cho nên Đức Phật mới ví pháp như là cái 
bè, khi đến bờ giác rồi thì để bè lại ở sau. 


Chúng ta phải tùy duyên, tuy hoàn cảnh, chứ đừng khư 
khư cô chấp. Pháp còn nên bỏ, huống chỉ là phi pháp. Pháp 
như là lời nói thật, chánh ngữ, chúng ta học Bát chánh đạo thì 
có chánh ngữ là lời nói chân chánh. Như có trường hợp một 
người mẹ bị đau tim nặng, nhận fax ở phương xa. Bà không 
biết chữ, nhờ chúng ta xem fax đó. Chúng ta biết bà này có 
bệnh đau tim nặng và mình đọc dây thép biết đứa con của bà 
chết rồi thì lúc bây giờ chúng ta không nên nói sự thật. Vào 
hoàn cảnh ấy thì nên nói rằng con trai bà đánh dây thép về 
bình an, bà cứ yên tâm đi và như vậy bà sẽ được sống trong 
an ôn. Nếu lúc bấy giờ, chúng ta cứ khư khư chánh ngữ là 
không được phép nói dối thì chúng ta giết chết người mẹ đó, 
cho nên phải có trí tuệ trong từng trường hợp, không nên cố 


67 


THÍCH NỮ GIỚI HƯƠNG 


chấp mặt nào. Pháp còn nên bỏ nghĩa là chánh ngữ còn phải 
uyên chuyên để nói khác đi, còn những phi pháp như nói dối, 
đã đành là chúng ta phải buông bỏ, nhưng vào trường hợp cần 
lời nói dối, chúng ta cũng phải nói. 


Còn khả năng thật sự của chúng ta thì thế nào? Phật dạy 
là những phi pháp phải bỏ thì chúng ta bỏ được chưa? Thật 
ra, ngay những phi pháp chúng ta còn chưa chịu bỏ. Chúng ta 
vẫn còn sống trong ở phi pháp, vẫn cứ phạm giới, vẫn cứ 
buông lung, tranh nhau, cãi nhau, bực bội, tức tối, những phi 
pháp nảy chúng ta chẳng chịu bỏ. Huống chỉ là nói Phật pháp 
chúng ta đã tu được bao nhiêu? Chúng ta còn chìm trong phi 
pháp, cái phi pháp chưa bỏ được thì làm sao chúng ta tiếp cận 
với pháp của Phật. Chúng ta chưa bỏ cái phi pháp tức là mình 
còn xa pháp, chưa nắm được pháp của Phật, chưa nắm được 
pháp của Phật thì có lo chuyện bỏ không? Ý này cao lắm, khả 
năng chúng ta chưa tới. Thế cho nên, đừng lo bỏ pháp, chưa 
lo vội. Bây giờ giờ hãy lo bỏ những phi pháp của chúng ta 
trước đi đã. 


7b. Pháp Phật như liều thuốc trị bịnh 


Đức Phật cho thí dụ như do bệnh nên chúng ta cần thuốc 
uống. Khi khỏi bệnh thì lúc đó sẽ không dùng thuốc nữa, như 
qua sông rồi thì phải bỏ bè lại sau lưng. Áp dụng lời Đức Phật 
dạy trong đời sống tu tập như khi chúng ta có bệnh hay sân 
giận không làm chủ được tánh khí của mình. Đức Phật dạy 
chúng ta phải quán từ bi, hỷ xả trong lúc mình đang sân để từ 
từ giúp tâm chúng ta mát mẽ, từ bi, hoan hỉ lại. Nhưng nếu có 
những đứa trẻ con phá phách hư hỏng cây cối trong chùa, 
chúng ta phải hiện tướng quát măng, giận dữ, phải cầm gậy 


68 


PHÁP NGỮ TRONG KINH KIM CANG 


để dạy chúng thì lúc bấy giờ không phải chúng ta quên những 
lời của Phật dạy về từ bi quán. Chúng ta vẫn giữ tâm từ bi, hỷ 
xả, nhưng hiện tướng nghiêm nghị “bi thể giới lôi chấn” để 
cho đứa trẻ sợ, không dám làm bậy nữa. Chúng ta nhớ răng 
bỏ lời Phật tức là không phải hủy hoại, vứt lời Phật đi mà 
chúng ta vẫn giữ, chỉ có điều là khi chúng ta thành thục rồi thì 
tùy vào hoản cảnh mà hiện tướng nghiêm minh (khó khăn) 
hay từ hòa (nhẹ nhàng) nhưng căn bản chúng ta vẫn có tình 
thương với đứa bé, nhưng vì giáo dục dạy dỗ cho nên tạm 
hiện tướng sân giận, trợn mắt để bắt đứa bé trở về chánh 
pháp. 


Đức Phật sáng suốt đặn dò để chúng ta phải uyên chuyền. 
Thường mỗi khi nói lời nào đúng thì chúng ta cứ nghĩ phải 
đinh ninh khư khư giữ lời đúng đó. Đức Phật sáng suốt, biết 
là tùy hoàn cảnh có lúc thực hành được việc nảy mà cũng có 
lúc không nên thực hành, cho nên Đức Phật mới dặn dò là 
dùng lời nói của Phật phải cho đúng lúc, hợp thời, chứ đừng 
dùng trái thời. Cũng như lúc nhức đầu mà đi uống thuốc đau 
bụng tức là không phải thời. Phải tùy bệnh mà uống thuốc, 
chớ không nên cô chấp. Đức Phật rất sáng suốt, thấy rõ, nhìn 
xa cho nên ngài dặn dò chúng ta. Còn chúng ta mỗi khi dạy 
con, dạy cháu thì chính cái ngã của mình bắt con cháu theo 
đúng lời của mình chứ không có tùy cơ, tùy thời áp dụng. 
Đức Phật muốn chúng ta phá cái ngã chấp thủ này. 


7c. Do Mê Nên Đức Phật Thuyết Pháp 

Do mê nên Đức Phật mới thuyết pháp để giác tỉnh cho 
chúng sanh. Nếu không mê thì Đức Phật sẽ không nói pháp. 
Vậy pháp thoại là pháp hữu vi vì còn tuỳ thuộc vào cơ duyên 


69 


THÍCH NỮ GIỚI HƯƠNG 


chúng sanh mê ngộ mà giả hiện là có pháp thoại hay không có 
pháp thoại. Hiện tại, chúng ta đang học lời giác tỉnh, cho nên 
tạm có danh từ Phập pháp. Phật pháp vốn phăng lặng tịch 
tĩnh, bất động thường trụ, không có tên, không có chữ, không 
có lời nói; còn tất cả những lời nói, những danh từ, những chữ 
nghĩa, những kinh sách đó là theo duyên mà tạm đặt ra, gọi là 
pháp hữu vi, đều không thật. Đức Phật ban pháp thoại cả ngàn 
vạn lần và vẫn khuyên chúng ta nghe pháp thoại nhưng đừng 
cô chấp. Đức Phật chỉ cho chúng ta quan sát, quán chiếu, 
nhận xét cái thật và giả của chân tâm và phương tiện. Sau khi 
thức tỉnh giác ngộ rồi thì Phật khuyên không chấp vào lời 
Phật dạy. Vậy pháp mà còn nên buông bỏ, huống chi là 
những hảo huyền của tham sân sỉ vọng tâm hàng ngày, càng 
phải bỏ sớm. Chúng ta không nên chấp thủ, buông hết để an 
ồn tinh thần vào tánh Kim cang. 


Bỏ bè không có nghĩa là chọc thủng bè, phá bẻ mà chỉ có 
nghĩa là không nên dùng đến nó nữa, nhưng chúng ta nên để 
bè đó cho người khác dùng. Bỏ đây nghĩa là đừng chấp nữa. 
Chúng ta lo tu học thêm, cũng như chúng ta khỏi bịnh nhức 
đầu rồi thì không nên uống thuốc nhức đầu nữa và cũng 
không nên phá hủy thuốc đó. Hễ chúng ta còn bệnh nhức đầu 
thì chúng ta còn phải để dành thuốc và còn phải uống thuốc. 
Khi hoàn toàn khỏi bịnh thì chúng ta đừng uống thuốc nữa, để 
dành thuốc đó cho người khác dùng. Nếu hoàn cảnh đang có 
bệnh mà chúng ta lại bỏ thuốc thì nguy hiểm, hoặc là khỏi 
bịnh rồi nhưng chúng ta cứ uống thuốc mãi thành bệnh cô 
chấp thì cũng nguy và nguy cả tính mạng. Thế nên cả hai đều 
lầm lẫn, đang có bệnh mà bỏ thuốc là khổ và khỏi bệnh rồi 
vẫn uống thuốc cũng là lẫn. Hiểu như thế là chúng ta hiểu 
được pháp ngữ số bảy của kinh Kim Cang tồi. 


70 


PHÁP NGỮ TRONG KINH KIM CANG 


8. CÔNG ĐỨC THỌ TRÌ BÓN CÂU KỆ KINH KIM 
CANG NHIÊU HƠN BÓ THÍ CỦA BÁU KHẮP TAM 
THIÊN ĐẠI THIÊN THẺ GIỚI 

""Tu-Bô-Đề! Như trong một sông Hằng có bao nhiêu số 
cát, lại có những sông Hằng nhiều như số cát đó. Ý của ông 
nghĩ thế nào? SỐ cát trong những-sông-Hằng đó, có nhiều 
chăng?” 

Ông Tu-Bồ-Đề bạch rằng: "Bạch đức Thế-Tôn! Rất 
nhiều. Nội những-sông-Hằng đã là nhiều vô-số rồi, huỗng 
nữa là số cát trong sông!” 

"Này, Tu-Bồ-Đê! Nay Ta nói thật mà bảo ông: Nễu có 
trang nam-tử, thiện nữ-nhơn nào đem bảy thứ báu đây cả 
ngân ấy Hằng-hà sa-số cõi Tam-thiên đại-thiên để làm việc 
bỗ-thí, người đó đặng phước có nhiều không?" 

Ông Tu-Bồ-Đê bạch rằng: "Bạch đức Thế-Tôn! Rất 
nhiễu. " 

Đức Phật bảo ông Tu-Bồ-Đề: "Nơi trong kinh này, nễu 
có trang thiện-nam, người thiện-nữ nào, thọ-trì nhẫn đến 
một bài kệ bốn câu v.v... và giảng nói cho người khác nghe, 
thời phước-dức này hơn phước-đức trước kia. ” 

Này Tu-bô-đề! Như-lai nói lời chơn thật, lời chẳng dối, 
lời chẳng khác. Như Lai nói đem bảy báu đây khắp tam 
thiên đại thiên thế giới mà bố thí thì thật ra phúc đức không 
bằng ngôi đọc một bài kệ của kinh Kim Cang này. 


Khi nghe pháp ngữ số tám này, chúng ta có dễ tin không? 
Chúng ta nhớ chính Đức Phật và chư tổ thường dạy hễ mà bố 
thí cho ai một chén cơm, thìa cháo hay chai nước lã mà thí 
cho người đang bị bịnh khổ cần ăn uống thì phước đức đó 
bằng biển cả đại dương. So sánh ba phước đức: đem thí bảy 


7l 


THÍCH NỮ GIỚI HƯƠNG 


báu đầy cả tam thiên, thìa cháo và đọc một câu Kim Cang thì 
ta thây Đức Phật nói phước đức tụng bốn câu kinh Kim Cang 
hơn cả việc đem bảy báu khắp tam thiên đại thiên thế giới mà 
bố thí, hay hơn cả đại dương phước đức của việc thí thìa 
cháo, bát cơm cho người bịnh khổ... Việc này chúng ta cảm 
thấy rất khó tin. 


8a. Tướng phước đức và tánh phước đức 

Phước đức là phước báo của những việc làm tốt lành mà 
chúng ta đã gieo. Phước đức chúng ta đang hưởng đây như 
được làm vua quan, được giàu có, sung sướng, học cao, danh 
tiếng, trúng số, ngồi mát ăn bát vàng, nhà cao cửa rộng. 
Những phước đức này chỉ hiện tướng một thời gian rồi sẽ tan 
đi, cho nên phước đức ấy chắng phải là tánh phước đức mà 
chỉ là tướng phước đức. Tánh phước đức là chân tâm bản tánh 
của mình, là vô vi không hình, không tướng, khắp pháp giới 
thường trụ mãi mãi. Những phước đức của y báo và chánh 
báo được hưởng đây là hình tướng bởi vì có tướng, cho nên 
mới có số lượng ít nhiều. Còn tánh là vô vi, vô tướng cho nên 
không có nói nhiều với ít. 


Ở đây, Đức Phật dùng thí dụ so sánh như có người thọ trì 
bốn câu kệ của kinh Kim Cang hay các kinh Đại Thừa thì 
phước đức này nhiều hơn phước đức bồ thí châu báu của cải 
đây cả hư không. Trong thực tế, chúng ta hiểu rằng rất vất vả 
để có được vàng bạc, của báu, gia sản, nhà cửa, xe hơi. Bây 
giờ trong kinh Kim Cang lại nói trân châu, tiền của đầy cả hư 
không thì biết công sức lao động, buôn bán dành giụm tiết 
kiệm đến cả hàng triệu triệu kiếp, chứ không phải chỉ giành 
giụm trong vài năm. Đức Phật lấy công sức lao động vất vả 


72 


PHÁP NGỮ TRONG KINH KIM CANG 


nhọc nhăn đồ mồ hôi, đỗ nước mắt cả hàng triệu triệu kiếp để 
có tiền của mà đem bố thí để so với công đức của người trì 
bốn câu kinh Kim Cang. Người thọ trì bốn câu kinh Kim 
Cang đâu có vất vả gì, nhàn nhã chỉ đọc kinh, nhận được 
nghĩa rồi thọ trì và vì người khác mà san sẻ giảng nói cho họ 
nghe. Một bên thì rất vất vả nặng nề cả triệu triệu kiếp để có 
của cải thực hành tài thí. Một bên khác thì rất nhàn nhã thanh 
thản ngồi mát mà thí pháp trì kinh. Đây gọi là một trong 
những pháp ngữ rất khó hiểu. 


Thế gian thường quan niệm răng vàng là quý hơn tất cả. 
Như bây giờ đem bao nhiêu vàng cho loài thấp sanh, hóa sanh 
hay noãn sanh, chúng sẽ không cảm thấy quý, như đối với 
trâu thì cỏ quý hơn; đối với gà, vịt thì thóc, cơm quý hơn, chứ 
đưa vàng cho chúng thì vô ích. Cho nên, vàng quý là do quan 
niệm của con người, chứ không phải là sự thật. Theo quan 
điểm nhà Phật, tiền của, vàng bạc là cái giả, bao nhiêu cái giả 
cũng không đổi được một cái thật. Người nhàn nhã học kinh 
Kim cang, giảng kinh Kim Cang thì sẽ đi về cảnh giới thường 
lạc ngã tịnh, lại cảng nhàn nhã, an lạc sung sướng, đi vào 
thắng tánh phước đức của mình. Còn người nhọc nhẳn, vất vả 
lao động buôn bán để kiếm tiền của thì lại đi cứ mãi vào 
đường mê, vì chỉ là tướng phước đức. Hưởng hết phước sung 
sướng thì lại đọa vào cảnh khổ. Thế cho nên một đăng đem 
cái giả mà lấy cái thật, không ai chịu đổi. So sánh tánh với 
tướng phước đức thì tánh phước đức sẽ có giá trị nhiều hơn. 
Cho nên người sống trong đường sanh tử, làm bao nhiêu 
phước cũng chỉ để hưởng tướng phước giả tạm ở thế gian, 
còn vị tu kinh Kim Cang nhàn hạ, đã nhàn, rồi đi về cảnh 
nhàn nhã an lạc cho nên vĩnh viễn thường hưởng tánh phước 
đức an lành, mãi an trụ vào tánh vô vi, bất sanh bất diệt, vĩnh 


73 


THÍCH NỮ GIỚI HƯƠNG 


viễn. 

8b. Ngón Tay & Mặt Trăng 

Chúng ta học kinh để nhận tánh Phật và trí tuệ Bát Nhã 
của mình. Trong kinh Lăng nghiêm có cho thí dụ như ngón 
tay chỉ mặt trăng. Chúng ta phải nương ngón tay mới thấy 
mặt trăng. Nhờ ngón tay để thấy mặt trăng, chứ không phải 
cốt để ngó ngón tay. Cũng thế, chúng ta học hiểu kinh để khai 
mở trí tuệ Bát Nhã, chứ không phải đọc tụng để đọc tụng thôi, 
nhưng mà nếu không có đọc tụng thì không khai mở trí tuệ 
Bát Nhã cho nên hai việc này nương nhau. Nhờ ngón tay mà 
thấy mặt trăng, mục đích là thấy mặt trăng, chứ không phải đề 
thấy ngón tay. Việc tụng đọc kinh là rất cần nhưng nhớ đó chỉ 
là phương tiện, mục đích là trực nhận trí tuệ Bát Nhã Kim 
Cang của mình. Trì tụng kinh để thấy được mặt trăng chân 
tâm đó là hưởng được tánh phước đức. 


8c. Tam thiên đại thiên thế giới và số cát sông Hằng 

Trong kinh Phật” nói: "Một hệ mặt trời, mặt trăng là một 
thế giới nhỏ (tiểu thế giới) hay thái dương hệ. Núi Tu Di là 
trung tâm, mặt trời mặt trăng quay vòng xung quanh núi Tu 
Di. Một ngàn tiêu thế giới gộp lại, gọi là tiểu thiên thế giới; 
phạm vi của một tiểu thế giới trong tiêu thiên thế giới là từ 
núi Tu Di cho tới cõi trời Phạm thiên của sắc giới. Một ngàn 
tiêu thiên thế giới, gọi là một trung thiên thế giới, phạm vi của 
một trung thế giới trong trung thiên thế giới, kéo dài tới Vô 
lượng tịnh thiên của sắc giới. Một ngàn trung thiên thế giới là 
một đại thiên thế giới, phạm vi của mỗi đại thế giới trong đại 
thiên thế giới, kéo dài tới Quang âm thiên của sắc giới. Như 





nhu-the-nao.html 


74 


PHÁP NGỮ TRONG KINH KIM CANG 


vậy là đại thiên thế giới là một ngàn tiểu thế giới, nhân 
lên một ngàn lần, thành một trung thiên thế giới, rồi lại từ một 
trung thiên thế giới nhân lên một ngàn lần nữa mà thành... 
Như vậy là kinh qua ba lần lũy tiến con số ngàn, vì vậy mà có 
tên gọi tam thiên đại thiên thế giới. Thực ra, đó chỉ là một đại 
thiên thế giới mà thôi. 


Thống trị một Đại thiên thế giới là Đại Phạm thiên vương 
ở cõi Trời Sắc cứu kính thiên. Mỗi đại thiên thế giới có một 
Đại Phạm Thiên vương. Vì có vô số Đại thiên thế giới, cho 
nên cũng có vô số Đại Phạm Thiên vương. Đại thiên thế giới 
trong đó có loài người ở, gọi tên chung là ta bà thế giới. Mỗi 
đại thiên thế giới là cõi giáo hóa của một đức Phật. Phật 
Thích Ca được tôn xưng là ta bà giáo chủ vì lẽ như vậy. ĐỊa 
cầu nơi chúng ta ở chỉ là một đơn vị vô cùng nhỏ bé trong đại 
thiên thế giới. Để hóa độ phổ biến khắp chúng sinh ở cõi ta bà 
này, Đức Phật Thích Ca phải dùng hàng trăm triệu hóa thân, 
vi trần tướng hải. Tuy dùng đến hàng trăm triệu hóa thân 
nhưng phạm vi giáo hóa của Phật Thích Ca chỉ là cõi ta bà 
này mà thôi. 


Do đó, có thể thấy, thế giới quan Phật giáo thật là rộng 
lớn và phù hợp với quan điểm của thiên văn học hiện đại của 
thế kỷ 21*27 đã khám phá ra trong vũ trụ có rất nhiều thế giới 
khác như hỏa tỉnh, thổ tinh, mộc tỉnh, vệ tinh... Nhà khoa học 
Andrew Howard?, Đại học Hawaii cho biết: "Các hành tinh 
có thể duy trì sự sống xuất hiện rất nhiều trong thiên hà. 


? Xem Trâm Tư về Vũ Trụ Xung Quanh Chúng Ta và Hạt Bụi Vô Minh trong 
cuốn Góp Từng Hạt nắng Perris, Thích Nữ Giới Hương. 

8... http://www.khoahoc.com.vn/khampha/vu-tru/50126__40-ti-hanh-tinh-co- 
the-duy-tri-su-song.aspx 





75 


THÍCH NỮ GIỚI HƯƠNG 


Chúng tôi vẫn chưa biết sự sống có thể nảy nở trên các hảnh 
tỉnh một cách dễ dàng đến thế nào nhưng với 40 tỉ cơ hội, tôi 
lạc quan cho rằng con người không phải là đơn độc trong vũ 
trụ". 


Trong pháp ngữ số tám này Đức Phật dạy rằng: “Bồ thí 
của báu nhiều như hăng hà sa số cõi tam thiên đại thiên thế 
giới”. Tam thiên đại thiên thế giới đã lớn lắm rồi, nhưng trong 
kinh lại nói rất nhiều tam thiên, đại thiên thế giới như số cát 
sông Hằng, chăng những thế mỗi hạt cát trong sông ây lại tính 
thành một con sông Hằng. Rồi tông hợp tất cả số cát ấy theo 
cấp số nhân của các sông Hằng ấ Ây. Cứ mỗi một hạt cát là một 
tam thiên đại thiên thế giới ấy có chứa toàn vàng bạc, lưu ly, 
xà cừ, san hô, mã não, trân châu quý giá đem bó thí thì phước 
báu này vô cùng và của báu vô tận. 


Sông Hằng bên Ấn Độ là con sông dài hơn 2500 km, nên 
số cát rất nhiều. Sông Hằng là con sông nhiều cát nhất và 
không bao giờ có ai đếm được số cát ấy. Vậy mà bây giờ Đức 
Phật lại cho thí dụ là mỗi hạt cát trở thành một con sông. 
Tổng tất cả số cát của những con sông ấy lại thành một số 
lượng phước đức mà chúng ta không thể tưởng tượng nổi, bất 
khả tư nghì cùng cực không thể có phước đức nào hơn được. 
Từ việc bố thí của báu nhiều như tam thiên đại thiên thế giới 
sẽ đem đến phước báu là những hạnh phúc sung sướng của 
thế gian này, những hình tướng giảu có, sang trọng, sông 
trường thọ mãi để hưởng phước thế gian, nhưng phước báu 
hư vọng không thật đó chỉ tạm bợ ngắn ngủi, chứ không thể 
kéo dài. Trên đời này, chỉ có chân tâm bản tánh là thật, vĩnh 
viễn thường hằng. Cho nên, dù đem bao nhiêu cái giả của thế 


76 


PHÁP NGỮ TRONG KINH KIM CANG 


gian đê so sánh với một cái thật thì cái thật bao giờ cũng đáng 
giá hơn. Đức Phật là bậc giác ngộ có thiên nhãn trí mới thây 
rõ và so sánh được với phước hữu vi và phước vô vi này. 


Cho nên, điều hay hơn hết là trở về sông với chân tánh 
của mình, không sanh, không diệt, thường trú khắp pháp giới. 
Chân tánh ấy vốn đầy đủ. Dù phước ít nhiều bao nhiêu chăng 
nữa, đối với chân tánh ấy, cũng thành như nhiên. Phước lành 
thì có thật đấy nhưng đối với người sống với chân tâm bản 
tánh thì vị ấy không mong cầu gì nữa. Thành thật không 
mong cầu gì với phước báu của thế gian vì nhậm vận chân 
tâm bản tánh ở khắp pháp giới vốn tự đầy đủ rồi. Thế gian 
mong phước đức là những điều hạnh phúc sung sướng của thế 
gian trong khi vị sống với tánh Kim cang biết rõ cả sáu trần 
sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp đều là huyễn thì không có 
mong cầu phước báu gì nữa. Cho nên, Đức Phật nói tụng kinh 
và giảng kinh Kim Cang là phước báu vô vị, là tánh phước 
báu hơn cả các phước báu cúng đường của báu đầy tam thiên 
đại thiên thế giới như số cát sông Hằng. Trong pháp ngữ số 
ba, Kinh Bách Dụ đã kế rằng công chúa đã chịu đeo chuỗi 
kim cương thật chứ không chịu chơi với xâu chuỗi bong bong 
giả huyễn nữa.Vì vậy, Hòa Thượng Thanh Từ cũng nói nếu 
đem ngàn hạt sương long lanh buổi sáng để ra tiệm kim hoàn 
đổi lấy một viên kim cương thật thì chủ tiệm sẽ không chịu 
đôi, vì hạt kim cương thật dù bé xíu đi nữa cũng bền vững 
chắc thật, đáng giá hơn. 


8d. Phước vô vỉ và phước hữu vỉ 
Thê nào là phước vô vi và phước hữu vi? Hữu là có, vô là 
không. Phước hữu vi là phước có làm ra. Phước vô vi là 


77 


THÍCH NỮ GIỚI HƯƠNG 


phước không làm mà có. Chúng ta bồ thí, trì giới và làm tất 
cả việc phước thiện gọi là phước hữu vi. Chúng ta tụng kinh 
Kim Cang trở về chân tâm của mình. Chân tâm bản tánh là 
cái vốn sẵn có, bây giờ chúng ta chỉ buông thế gian hư vọng, 
trở về sống với tánh Kim Cương Bát Nhã chân thật như thế 
gọi là phước vô vI. 


Đức Phật cho một thí dụ không thể nghĩ bàn như con sông 
Hằng có rất nhiều cát. Rồi mỗi hạt cát lại thành một con sông. 
Tổng quát tất cả cát của các sông thì rất nhiều, không ai đếm 
được. Như người đem của báu đây tam thiên đại thiên thế giới 
nhiều như những số cát sông Hằng mà bồ thí thì phước thật 
vô cùng vô tận. Nhưng dù phước có nhiều đi nữa cũng không 
thật vì đó là phước hữu vi và phước vô vi thì hơn phước hữu 
vi rất nhiều. Nên Đức Phật nói với Tu-bồ-đề rằng việc này rất 
là khó tin. Bao nhiêu của cải khắp tam thiên đại thiên thế giới 
bó thí cũng không bằng công đức nhàn rỗi đọc một bài kệ bốn 
câu. Người không học kinh Đại thừa sẽ cảm thấy việc này 
khó tin khó hiểu lắm. Nên Đức Phật nhắc Tu Bồ Đề đây là 
chuyện thật do Đức Phật tự chứng biết. Nếu chúng ta mạnh 
mẽ tin chuyện này thì sẽ buông bỏ, không chạy theo những 
phước báu tạm bợ mà chuyên trì kinh Kim Cang để trở về với 
tánh phước đức thường trụ của mình. 


9.CÔNG ĐỨC THỌ TRÌ BÓN CÂU KỆ KINH KIM 
CANG NHIÊU HƠN BỎ THÍ THÂN MẠNG NHƯ SỐ 
CÁT SÔNG HÀNG 

“Nếu có trang thiện-nam, người thiện-nữ nào, vào 
khoảng buổi sáng, đem thân-mạng bằng số cát sông Hằng 
để bô-thí, vào khoảng buổi trưa, lại đem thân-mạng bằng số 


78 


PHÁP NGỮ TRONG KINH KIM CANG 


cát sông Hằng để bố-thí, vào khoảng buổi chiều cũng đem 
thân-mạng, bằng số cát sông Hằng để bố-thí; trong vô- 
lượng trăm-nghìn muôn-ức kiếp, đem thân mạng bố-thí 
như thế. 

Lại như có người nào, nghe kinh điển nấy mà sanh 
lòng-tin không trái, thời phước của người nây, hơn phước 
của người trước kỉa, huống chỉ là biên-chép, thọ-trì, đọc- 


/» 


tụng, nói cho người khác nghe! 


Về hạnh bồ thí, ở pháp ngữ số 9 này, Đức Phật nâng cao 
lên một tầng. Đoạn trên là so sánh người đem châu báu của 
cải khắp tam thiên đại thiên như số cát sông Hằng mà bố thí 
thì phước không băng với người trì bốn câu kinh Đại thừa. 
Đoạn này, Đức Phật so sánh thiện nam, thiện nữ nào đem 
thân mạng nhiều như cát sông Hằng mà bố thí thì phước cũng 
không băng người trì bốn câu kinh Kim Cang. Bây giờ không 
nói đến của báu nữa mà nói đến thân mạng người ta quý hơn 
tất cả các thứ báu để đem bó thí. Nhưng không phải một thân 
mạng mà rất nhiều thân mạng như số cát của các sông Hằng 
để bồ thí thì phước đức ấy cũng không bằng người thọ trì bốn 
câu kệ của kinh Đại thừa. Như vậy, Đức Phật không bắt 
chúng ta thọ trì cả bộ kinh mà chỉ thọ trì bốn câu kệ thì công 
đức vẫn hơn người đem nhiều thân mạng như số cát sông 
Hằng để bố thí tim gan mật phổi hay các thân phần khác của 
thân thẻ. 


9a. Tài thí và Pháp thí 

Ở đoạn này, Đức Phật so sánh hai thứ phước đức của tài 
thí và pháp thí. Pháp thí là mình tự đọc tụng trì kinh, suy 
ngẫm tu tập và vì người khác mà giảng giải nghĩa lý kinh 


79 


THÍCH NỮ GIỚI HƯƠNG 


Kim Cang Bát Nhã để họ cùng khai mở trí tuệ và tu tập giải 
thoát. Đây là phước đức trí tuệ của pháp thí. Tài thí có hai là 
nội tải và ngoại tài. Nội tài là bố thí thân mạng. Ngoại tài là 
bố thí tiền bạc châu báu, của cải vật chất thế gian. Đây là 
phước đức vật chất. Ở đây, so sánh phước đức trí tuệ với 
phước đức vật chất làm lành làm thiện, giúp đỡ mọi người. 
Bồ thí nhiều nội tài và ngoại tài cùng cực bao nhiêu cũng 
không bằng phước báu trí tuệ của người đọc tụng thọ kinh 
Kim Cang. Chênh lệch hai phước đức này rất lớn, không thể 
nghĩ bàn được. 


Bồ thí vàng bạc tức mang niềm vui vật chất đến cho nhiều 
người nên bây giờ được hưởng sự vui giàu sang vô cùng. Quả 
báo sang giàu vui sướng sẽ không được bao nhiêu kiếp. Ví dụ 
trong nhiều lần tái sanh, lần nào cũng được hưởng gấp bội sự 
sung sướng giàu có, nhưng rồi nghiệp vẫn xoay quanh sanh, 
già, bệnh, chết cũng hết và còn lại là sự trói buộc trong đường 
sanh tử. Trong khi phước người học kinh trở về chân tâm, bản 
tánh Bát Nhã, nhận tánh Kim Cang vô sanh bất diệt, tức là 
người ta thoát luân hồi, tiến tu, giải thoát an lạc vĩnh viễn. 
Một lần nữa, Đức Phật lại so sánh phước hữu vi và phước vô 
vi. Từ đây đến cuối cuốn kinh Kim Cang, Đức Phật còn nhắc 
đi nhắc lại nhiều lần về vô vi và hữu vi như vậy để chúng ta 
biết việc về với tánh Kim Cang vô tướng này rất là quan 
trọng. 


Thân mạng con người quý hơn châu báu của cải nhiều. Bố 
thí thân mạng tức lả bố thí một cái gì đó quý giá nhất của 
chúng ta như cứ đem tim gan phổi thận hay mạng sống của 
mình thí cho người khác. Nếu có một thân khác thì lại hy sinh 


80 


PHÁP NGỮ TRONG KINH KIM CANG 


cho tiếp, cứ thế thí hết thân mạng nhiều như số cát của các 
sông Hằng thì phước đức này rất nhiều. Nhưng bởi vì chúng 
ta còn chấp răng có nhiều thân thật để thí nên phước báu 
thuộc hữu vi và chúng ta sẽ hưởng được phước hữu vi theo 
chỗ bồ thí để kiếp sau chúng ta được làm vua quan, bồng lộc 
chức quyền hoặc giàu có hạnh phúc sung sướng, tất cả đều là 
phước hữu vi. Hữu vi là có làm thì sẽ có tan, cho nên tất cả 
các thứ của thế gian đều thuộc hữu vi thì dù nhiều bao nhiêu 
chăng nữa rồi cũng hết và tan theo mây khói. So với phước 
của người học kinh, trì bốn câu kinh đại thừa nghĩa là trở về 
tánh Kim Cang của mình thì đó là phước vô vi sẽ không bị 
mất đi, phước đó còn mãi thường trú. Trí Kim Cang này 
không sanh không diệt, không hình không tướng nhưng hiện 
ra ở sáu căn của chúng ta. Tánh thấy, tánh nghe, tánh ngửi, 
tánh nếm, tánh xúc, tánh biết là sáu cái biết hiện tại mà nói 
gọn là tâm tánh của chúng ta. Kinh Kim Cang nói thân này có 
già, có hoại, có tan như bóng chớp chiều tà nhưng mà tánh 
Phật, tánh thấy, tánh biết ấy không giả không hoại thường còn 
bền vững mãi. Trẻ cũng thấy, giả cũng thấy, kiếp này thấy, 
kiếp sau thấy, làm con bò cũng thấy, con kiến cũng thấy và 
con người cũng thấy. Thân này có hoại diệt nhưng tánh thấy, 
tánh biết, tánh nghe của chúng ta hiện tại không sanh, không 
diệt mà thể của nó như hư không ở khắp pháp giới, đồng bản 
thể với tất cả vạn pháp. Hễ trì bốn câu kinh đại thừa để nhận 
tánh vô vi thường trụ này thì chúng ta sẽ được phước vô vi 
vĩnh viễn. Thế cho nên, trong kinh Kim Cang nhiều lần Đức 
Phật nhắc đi nhắc lại hễ chúng ta trở về sống với tánh không 
sanh không diệt này, đó gọi là phước vô vi, phước này còn 
hoài không bao giờ mắt. Tánh Phật Kim Cang này vốn không 
sanh không diệt nên chúng ta trở về tánh này, chúng ta sẽ 
thành Phật, hưởng phước vô vi vĩnh viễn không bao giờ hết. 


81 


THÍCH NỮ GIỚI HƯƠNG 


Nói như thế chúng ta sẽ cảm thấy khó tin lắm. Đức Phật cũng 
biết sự khó tin này cho nên Đức Phật nhắc lại là Như Lai 
không có nói dối đâu. Đó là chân thật ngữ. 


Lời nói chân thật là lời nói như thế nào? tức là không thay 
đổi. Hôm qua như thế, hôm nay cũng thế và năm tới cũng như 
thế. Dù không gian và thời gian như thế nảo cũng không thay 
đối. Công đức của bồ thí thìa cháo băng biển cả đại dương và 
công đức của bồ thí bảy báu đầy khắp cả tam thiên đại thiên 
thế giới, công đức của bồ thí thân như số cát sông Hằng cũng 
không bằng công đức ngồi tụng hay giảng nói bốn câu kinh 
Kim Cang vậy. Khi nói về công đức của thìa cháo bằng cả 
biển đại dương là nói về công đức tài thí, còn bây giờ so sánh 
câu kinh Kim Cang là pháp thí, nhưng Đức Phật vẫn khen 
ngợi sự bố thí chứ không phải là Đức Phật thay đôi lời nói. 
Đức Phật ấn chứng răng lời ta nói thật chứ không có đùa, 
chăng dối, chắng khác, để cho chúng ta yên lòng. 


Nếu ai nghe kinh Kim Cang Bát Nhã này với những nghĩa 
về tánh và tướng như vậy, mả công nhận kinh này là đúng, 
không sai với chân lý, tin chân tâm bản tánh là thật, tin phước 
đức của trì tụng kinh Kim Cang thì công đức rất lớn. Do có 
lòng tin không nghịch như vậy nên công đức của người nghe 
kinh hơn phước đức người bồ thí thân mạng. Chỉ nghe kinh 
công đức còn như thế, huống chi còn tin tưởng, còn biên 
chép, thơ tả, đọc tụng, thọ trì, giảng nói thì phước đức không 
thể nghĩa bản. 


82 


PHÁP NGỮ TRONG KINH KIM CANG 


10) NÉU NÓI NHƯ LAI THUYÉT PHÁP LÀ PHÍ 
BÁNG NHƯ LAI 

Này Tu-bô-đề! Ông chớ bảo Như Lai khởi nghĩ thế 
nào? Như Lai có thuyết pháp (năng thuyếU và có pháp để 
thuyết (sở thuyết)? Thật ra, nơi đây không có năng thuyết 
và sở thuyết gì cả. Ai nói Đức Phật thuyết pháp là người đó 
phí bảng Phật. 

Bấy giờ ngài Tuệ Mãn Tu-bồ-đề bạch Phật rằng: 
“Người có trí tuệ mới hỏi câu: Chúng sanh đời sau có tín 
câu nói rằng ai nói Như Lai thuyết pháp là người đó phỉ 
báng Nhự Lai? 


Nếu không bình tĩnh và không hiểu ý nghĩa của tư tưởng 
Đại thừa thâm sâu thì chúng ta sẽ không hiểu ý nghĩa của 
pháp ngữ số mười này. Tại sao Phật tuyên bố: nếu cho rằng 
Đức Phật có thuyết pháp tức là phi báng Phật. Lời của Đức 
Phật nói mạnh mẽ như nhát búa như vậy, nhưng thật ra bên 
trong là cả một tắm lòng tha thiết của Đức Phật muốn chúng 
ta đừng chấp thủ bất cứ pháp nào cho là thật. Thật ra, chăng 
như Đức Phật mà ngay cả đệ tử của ngài là trưởng giả Tu Bồ 
Đề cũng phủ nhận là ngài Tu Bồ Đề cũng chưa từng giảng 
chữ nào qua câu chuyện”? như sau: 


10a: Tôn giả Tu Bồ Đề chưa từng giảng pháp 

Một hôm, Tôn giả Tu Bồ Đề đang nhập định trong động 
núi và an trú ở cảnh giới vi diệu của Không tam muội thì cảm 
ứng rúng động đến cảnh giới chư thiên. Họ bèn cùng nhau 
xuất hiện giữa hư không, dâng từng đóa hoa trời xuống trước 


? http://forums.giadinhphattu.vn/viewtopic.php?fE8§&t=2936 


83 


THÍCH NỮ GIỚI HƯƠNG 


mặt tôn giả và chắp tay ca ngợi rằng: 


- Thưa tôn giả Tu Bồ Đề! Làm người ở thế gian, đù có 
danh vị cao xa, của cải châu báu thật nhiều cũng không có gì 
đáng tôn quí. Dù có là quốc vương hay phú hộ thì rốt cuộc họ 
cũng chỉ là tù nhân của phiền não và dục vọng mà thôi. Thưa 
tôn giả! Điều tôn quí chân thật ở thế gian chính là sự tu hành 
cao cả mà tôn giả đang thê hiện. Chính uy đức cao sâu của 
tôn giả tỏa chiếu trong lúc tôn giả đạt đến cảnh giới Không 
tam muội đã làm cảm kích cả thiên cung chúng tôi. Tu Bồ Đề 
của loài người xứng đáng hưởng thọ sự cúng dường của cõi 
trời. Người khéo nói Bát Nhã, tự tại vân du trong cõi trời 
xanh muôn dặm của Không tam muội, vượt thoát tất cả những 
phàm tình của nhân gian; dù là mây đen phiền não hay mây 
trăng bồ đề cũng không che phủ được người. Người đã hoàn 
toàn chặt đứt sợi dây sắt của dục tình, bẻ gãy ống khóa vàng 
của pháp chấp. Thưa đại đức Tu Bồ Đề tôn quí! Xin người 
hãy tiếp nhận hoa trời của chúng tôi cúng dường. Chúng tôi 
xin đảnh lễ người để tỏ lòng kính ngưỡng. 


Lời ca ngợi của chư thiên và hoa trời tung rơi đã làm cho 
tôn giả xuât định. Tôn giả nhìn họ hỏi: 

- Qui vị là ai? Sao lại đến đây rải hoa và ca ngợi tôi? 

Vị đứng đầu thiên chúng đáp: 

- Thưa tôn giả! Tôi là trời Đế Thích, còn tất cả đây đều là 
thiên chúng. 

- Vì sao quí ngài lại ân cần ca ngợi tôi như vậy? 

- Vị chúng tôi kính ngưỡng tôn giả đã an trú trong Không 
tam muội và đã khéo nói Bát Nhã Ba La Mật. 


84 


PHÁP NGỮ TRONG KINH KIM CANG 


- Đối với Bát Nhã, tôi chưa hê nói được một chữ thì hà tất 
quí ngài phải ca ngợi. 

- Tôn giả đã không nói thì chúng tôi cũng không nghe. 
Không nói không nghe, đó là chán bát nhã. 

Chúng ta thấy trình độ của Tôn giả Tu Bồ Đề và cả các vị 
chư thiên đều ngộ lý Bát Nhã, không có chấp tướng, cho nên 
ai cũng phủ nhận không có người nói và không có cả người 
nghe thì việc nói pháp làm sao có. Vì lý do đó, nếu ai nói Như 
Lai có thuyết pháp tức là người đó đã phi báng Như lai. 


10b. Chân Đề & Tục Đề 

Dưới cội bồ đề, khi sao mai vừa sáng, Đức Như Lai giác 
ngộ và thấy rằng tất cả chúng sanh đều có đây đủ đức tướng 
trí tuệ của Như Lai không khác. Tất cả đều là Như Lai cả. Đó 
là chỗ thấy biết của ngài. Nếu bây giờ ngài lại thấy chúng 
sanh chưa bằng mình nên bây giờ Phật phải nói pháp cho 
chúng sanh nghe. Như vậy đâu có phải là thấy tất cả chúng 
sanh đều đầy đủ trí tuệ đức tướng Như Lai mà thấy có hai bên 
đối đãi là Như Lai cao và chúng sanh thấp. Nếu đã có phân 
biệt khác nhau giữa Phật và chúng sanh thì như vậy Như Lai 
chưa phải là Như Lai. 


Cho nên nếu ai tuyên bố Như Lai có thuyết pháp và có 
chúng sanh nghe pháp thì như vậy gọi là phi báng Như Lai, là 
chưa hiểu được nghĩa rốt ráo của kinh Kim Cang. Chúng ta 
phải biết thân Phật đang nói pháp chỉ là hóa thân hoá hiện của 
phương tiện hóa thành dụ; còn chúng sinh đang ngồi nghe 
cũng chỉ là nghiệp báo giả hiện và âm thanh thuyết pháp chỉ 
là sự rung động của làn âm ba không khí, chứ không năm bắt 
được. Đức Phật đánh mạnh để chúng ta đừng năm chặt một 


85 


THÍCH NỮ GIỚI HƯƠNG 


pháp nào vì pháp còn phải bỏ huống gì phi pháp. Thân Như 
Lai còn giả huyễn huống chi những thân ô trược của chúng ta 
và pháp thoại từ miệng của Phật cũng chỉ là những âm thanh 
gió động, cũng là huyền giả. 

Giáo lý của Đức Phật chia làm ba: 

1) Không Như Lai tạng là chân để, toàn chân, tuyệt đôi 
chỉ nói về Như Lai tánh, chứ không có những chuyện giả tạm 
của tục đế, nên không có Đức Phật thuyết pháp và chúng sanh 
nghe pháp. 

2) Bắt không Như Lai tạng là /c để, tức nói về những sự 
tùy duyên giả hiện, /oän vọng. Khi Đức Phật thành Phật, ngài 
thấy tất cả chúng sanh có tánh Phật nhưng họ mê mờ ngu dại 
lang thang sáu nẻo làm những điều sai lầm, nên ngài mới nói 
pháp đề chúng sanh thức tỉnh mà trở về, đó là tục đề. 

3) Không bất không Như Lai tạng: là rung để, toàn vọng 
tức chân, rời vọng không tìm thấy chơn. 

Tinh thần kinh Kim Cang là nói về chân đề tức tuyệt đối 
Như Lai tạng, nên không có Đức Phật thuyết pháp vả chúng 
sanh nghe pháp. 

Bấy giờ ngài Tuệ Mãn Tu-bồ-đề bạch Phật rằng: người có 
trí tuệ mới hỏi câu: “Chúng sanh đời sau có tin câu nói rằng 
nếu ai nói răng Như Lai thuyết pháp là người đó phi báng 
Như Lai?” Ở đây ngài Tu Bồ Đề hỏi chúng sanh sau này có 
hiểu và có tin câu tuyên bố này không? Chúng sanh là thân 
giả tạm và trong thân giả tạm đó có tánh biết thấy, biết nghe, 
biết nói, biết phải trái mọi chuyện, tức nơi thân này có tánh 
Kim Cang Bát Nhã. Như vậy, chúng sanh không phải là 
chúng sanh xuông, cái hoa không phải là cái hoa xuông, con 
thỏ không phải là con thỏ xuông, bởi lẽ chúng sanh có tánh 
Phật. Tuy hiện tại chúng sanh có tánh Phật nhưng nó vẫn hiện 


S6 


PHÁP NGỮ TRONG KINH KIM CANG 


ra thân băng đất nước gió lửa và vẫn bị ngũ trược?”?, năm lớp 
vô minh che phủ. Vì thế, nên Như Lai nói nó chẳng phải là 
chúng sanh đâu nhưng hiện tại vẫn có cái tên là chúng sanh. 
Như vậy, chúng sanh chăng phải là chúng sanh bởi vì nó có 
tánh Phật, có tánh Kim Cang Bát Nhã. Chúng sanh chưa phải 
là Phật và hiện tại vẫn gọi là chúng sanh bởi vì nó đang hiện 
ra thân làm bằng bốn đại và vẫn bị ngũ trược ngăn che. 


Ví cớ sao nếu có người nói Như Lai có nói pháp tức là 
hủy báng Như Lai? Đức Phật tùy cơ duyên mà giáo hóa chứ 
không phải ngài có sẵn giáo pháp, rồi ngài đến bắt chúng ta 
học. Ngài đến thế giới này theo chỗ mê muội của chúng ta mà 
khai mở, tùy căn cơ mỗi người mỗi khác. Có người hiểu thế 
nảy, có người trình độ thế kia và ngài đều có lời giảng giải 
khế cơ, khế lý, chứ không phải khư khư một pháp, cho rằng 
Ta có một pháp nảy, Ta đến xứ này và Ta bắt chúng sanh phải 
học thế. Không phải vậy, ngài đến thế giới ta bà để giáo hóa 
chúng sanh tức là tùy sự si mê của chúng sanh mà ngài khai 
mở cho mình, chứ không phải ngài đến có sẵn một bài pháp 
rồi bắt chúng ta học. Không có một pháp cố định mà ngài để 
lại cho chúng ta. Tùy theo trình độ mê lầm của chúng ta mà 
ngài giáo hóa hướng dẫn. Tại làm sao lại nói ai cho răng Như 
Lai có thuyết Pháp là người đó hủy báng Như Lai? Hủy báng 
nghĩa là không hiểu ý của Như Lai. Nếu chúng ta hiểu được 
Đức Phật là pháp thân ở khắp pháp giới, Ngài là bậc thánh có 
trí tuệ tuyệt đối, Ngài tùy duyên mà hóa thân vi trần tướng hải 
để nói pháp. Chúng ta không biết sự giả hiện tùy duyên mà 
cho là sự thật, do chỗ không hiểu thành ra cứ khăng khắng 
chấp rằng có Đức Phật thuyết pháp trong 49 năm. Nếu ai nói 


30 Ngũ trược: kiếp trược, kiến trược, phiền não trược, chúng sinh trược và mạng 
trược. 


87 


THÍCH NỮ GIỚI HƯƠNG 


như thế, người đó là người hủy báng Như Lai. 


Đức Phật tùy căn cơ mà giảng dạy chứ không có một 
pháp có định. Sau này chư tổ đặt tên có định ví dụ như pháp 
Kim Cang Bát Nhã, Lăng Nghiêm, rồi Tứ Niệm Xứ... Nếu 
chúng ta hiểu không có pháp cố định, tin quyết định như vậy 
thì chúng ta không nên có chấp, tùy căn cơ, khả năng mỗi 
người mà học. Bây giờ trên thế gian này có người, có pháp. 
Chúng ta học là để buông tính chất phảm phu đề trở về tánh 
chân không, chứ thật ra bản thể tánh chân như thì không có gì 
cả. Xét khả năng mình ở trình độ nào thì theo đó mà học, 
đừng cố chấp, không nên cố chấp vào lời của kinh và của 
Phật. 


10c. Trí Tuệ như Đức Phật 

Nếu chúng ta bắt chước có cái nhìn và hiểu giống như 
Đức Phật thì chúng ta cũng sẽ có trí tuệ như Đức Phật vì ca 
dao Việt Nam có câu: “Con nhà tông, không giống lông cũng 
giống cánh”. Với trí tuệ dẫn đầu, chúng ta nhìn đúng với 
chiều hướng Đức Phật nhìn, thế là chúng ta sẽ tỉnh giác hơn 
người khác. Phàm phu khi nghe nói nặng thì chịu không nổi, 
nên nổi giận đấu khâu và đấu tay chân. Còn chúng ta nếu giác 
tỉnh biết lời nói âm thanh là hư giả nên không bị xoay chuyên 
và bình tĩnh thấy đúng lẽ thật. Đó là sống băng trí tuệ. Chúng 
ta buông xả các cố chấp, không khư khư chấp người này trái, 
buông dần dần những vô minh khư khư cố chấp của mình. 
Nếu chúng ta thấy không đúng lẽ thật, có gắng nhẫn nhịn rồi 
khổ tâm, cố đè nén nhưng chỉ đến một lúc nào thôi thì sẽ 
bùng nỗ. Thấy không đúng lẽ thật, nghĩa là thấy chúng sanh 
là chúng sanh, thấy cô A là cô A, cô B là cô B. Thấy như vậy 


88 


PHÁP NGỮ TRONG KINH KIM CANG 


là thấy lầm, thấy sai. Vì thấy như vậy, nên cho là có lời nói 
nặng, có sự cô găng nhẫn nhịn, rốt cuộc càng khổ tâm, vì chỉ 
nhẫn được một thời gian thôi. Khi hết sức chịu nổi thì cơn 
giận của chúng ta sẽ nô tung ra bởi vì tầm nhìn của chúng ta 
là phảm phu. Vì chúng ta cho có lời nói thật, có sự khen vui 
thật, nên khi bị chê thì giận; khi được khen thì vui, nhưng vui 
chỉ một thời gian ngăn rồi buồn. Nhẫn chỉ một thời gian ngăn 
rồi lại nỗ tung ra la hét chưỡi rũa vì quá sức chịu đựng. Thế 
cho nên phải cải đối tính tình phàm phu của chúng ta, nên 
quan sát con người là đất, nước, gió, lửa duyên hợp; nên quán 
âm thanh tiếng nói là sự rung động của làn sóng không khí. 
Thế thì tự nhiên chúng ta sẽ không giận khi họ nói xấu mình. 
Do vậy, chúng ta sẽ có sức nhẫn chịu lâu dài, đều là nhờ tu 
tập có tầm nhìn của trí tuệ, có tầm nhìn của Kim Cang Bát 
Nhã thì đời sống của chúng ta sẽ nhẹ nhàng, thanh thản. Như 
vậy là chúng ta đang học theo trí tuệ của Phật. 


10d. Đức Phật Chưa Từng Nói Một Lời 

Tại sao lại nói là Đức Phật chưa từng giảng pháp? Đức 
Phật chưa từng nói bởi vì âm thanh là hư vọng. Ngài mượn 
tạm âm thanh hư vọng để nói chuyện với những người còn 
sông trong vòng hư vọng mê mờ, chứ thật ra âm thanh là cái 
không hề có. Đệ tử thắc mắc rằng trong bốn mươi chín năm, 
Đức Phật có thuyết pháp rõ ràng ở nhiều nơi? Thật ra, thân 
cũng giả hiện vả âm thanh cũng chỉ là những làn sóng âm ba 
chạm vào màng nhĩ, thần kinh màng nhĩ nương vào nghiệp 
người mà phân biệt, chứ không có một âm thanh thật để cầm 
năm được. Lời nói âm ba chỉ là phương tiện để độ cho những 
người còn ở trong vòng mê. Đức Phật trong đoạn trước đã 
dạy rằng nếu còn nhận rằng ta là Phật đã thành, ta là Phật 
thuyết pháp, còn thấy có ta, có người thì là chưa có trí tuệ Bát 


89 


THÍCH NỮ GIỚI HƯƠNG 


Nhã. Vì vậy, nói là không có pháp thành Phật mà cũng không 
có lời nói, không có pháp vô thượng chánh đăng chánh giác. 


Nhận được chân tâm của mình là tánh giác mà tánh giác 
nảy bình đẳng nơi tất cả vạn pháp. Tất cả mọi chúng sanh ai 
cũng có tánh giác đầy đủ trọn vẹn vốn sẵn cho nên gọi là 
chánh đăng. Ai nhận được tánh vô thượng chánh đăng chánh 
giác này gọi là thành Phật, mà tánh này bản lai chúng ta có 
rồi, cho nên đâu có thành tựu cái gì mới hay cái gì thêm vảo. 
Cho nên Đức Phật nói là không có một pháp nào để mà 
chứng, để mà thành Phật. Chúng ta chỉ có công tu, gia bồi 
công phu để lọc cho sạch những vô minh, cho nên nói không 
tu mà tu, không được mà được. Bây giờ, Đức Phật vẫn hơn 
chúng ta, vì Đức Phật biết là ngài ở khắp pháp giới, còn 
chúng ta cứ thấy mình nhỏ thu lu trong thân đất nước gió lửa 
này. Đức Phật nói tuy ngài không chứng được cái gì, nhưng 
thật ra ngài có được thành Phật, cho nên ở đây nói được mà 
không được. Phật có tu, có chứng chứ không phải là không. 
Đức Phật cứ phải nói tới, nói lui. Nói xong lại phá đi, cứ lập 
rồi lại phá đi, thành ra chúng ta thấy rắc rối, nhưng thật ra 
nghĩa lý thì giản dị như vậy thôi, nếu chúng ta chịu khó bình 
tĩnh ngẫm lại. Bởi vì chúng ta mê, tuy có tánh giác sẵn đấy 
nhưng mà không biết. Đức Phật có công phu tu, ngài có chỗ 
hơn chúng ta là ngài thấy được tánh của mình. Ngài sử dụng 
được pháp thân ở khắp pháp giới. Ngài có chân thường, chân 
lạc, chân ngã và chân tịnh. Còn chúng ta tuy có pháp thân 
nhưng mà không biết gì cả, có cũng như không, nên nói là 
chưa đắc. 


Đức Phật nói như vậy để chúng ta biết mặt trái, mặt phải 


90 


PHÁP NGỮ TRONG KINH KIM CANG 


và cũng biết mặt trong, mặt ngoài. Thế nào gọi là bậc hiền, 
bậc thánh? Hễ còn sanh diệt thì là phàm phu, còn đang tập tu 
thì gọi là bậc Hiền, còn nhận được tánh vô sanh bất diệt, tánh 
vô lượng thọ thì là bậc Thánh. Như vậy, phảm phu, Hiền với 
Thánh là ở chỗ chúng ta có nhận được tâm vô tướng Kim 
Cang bắt hoại của mình hay không? 


11) TRANG NGHIÊM CÕI PHẬT TỨC KHÔNG PHẢÁI 
TRANG NGHIÊM MỚI GỌI LÀ TRANG NGHIÊM 

Này, Tu-Bồ-Đề! Ý của ông nghĩ thế nào? Bồ-tát có 
trang-nghiêm Phật độ chăng?” 

"Bạch đức Thế-Tôn! Không, tại vì sao? Vì trang- 
nghiêm Phật-độ đó, chính chẳng phải trang-nghiêm, đó tạm 
gọi là trang-nghiêm. ” 

llIa. Trang Nghiêm cối Phật A4 Di Đà, Dược Sư và 
Huyền Hoa Tạng Pháp Giới 


Kinh A Di Đà?! dạy rằng: 

"Phương Tây cách đây hơn mười vạn ức cối Phật, có một 
thể giới tên là Cực Lạc, Đức Phật cõi đó hiệu A Di Đà, hiện 
đang thuyết pháp. " 

“Tại sao gọi là Cực Lạc? Vì các chúng sinh trong cối 
nước đó không có khổ não, chỉ hưởng an vui, cho nên gọi là 
Cực Lạc... Cối nước Cực Lạc có ao bảy báu, chứa đây nước 
tám công đức, dưới ao thuần là cát vàng... Cõi nước Cực Lạc 
đây đủ công đức trang nghiêm như vậy." 


"Cõi đó đất thuần là vàng, trên không thường có nhạc 


s http://chuadonghung.com/viet/phat-phap/kinh-luat-luan/428-kinh-phat- 
thuyet-a-di-ea 





9] 


THÍCH NỮ GIỚI HƯƠNG 


trời, ngày đêm sảu thời hoa Mạn Đà La từ trên không trung 
rơi xuống như mưa, tỏa hương kỳ diệu... Cỗi nước Cực Lạc 
đây đú công đức trang nghiêm như vậy." 

"Cõi nước Cực Lạc gió hìu hiu thổi, rung động những 
hàng cây báu và hàng lưới báu, phát ra tiếng pháp cực kỳ vi 
diệu... Cði nước Cực Lạc đầy đủ công đức trang nghiêm như 
vậy. ° 

"Phật A Di Đà thành Phật đến nay đã hơn mười kiếp. Đệ 
tứ của Ngài toàn là những bậc Thanh Văn, bậc A4 La Hản và 
Đại Bồ Tát, nhiễu đến vô lượng, vô số, vô biên không thể 
dùng toán mà tính biết được. Cõi nước Cực Lạc đầy đủ công 
đức trang nghiêm như vậy". 


Kinh Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai Bản Nguyện 
Công Đức””: 

“Này ông Mạn Thù Sư Lợi, đó là những nguyện lớn của 
Thế Tôn Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai. Ngài đã phát ra, 
khi Ngài còn đương hành đạo Bồ Tát, và những công đức 
trang nghiêm ở bên cõi nước của Ngài, nếu ta nói ra, đến hết 
một kiếp hay hơn một kiếp cũng không hết được. 

Nhưng có một điều: ở nước Phật kia một màu thanh tịnh, 
không có nữ nhơn, không có ác thú và những tiếng khổ; mặt 
đất thuần là ngọc pha lê lưu ly, những thừng bằng vàng giăng 
bên đường đi, thành khuyếI, cung, các, hiện, cửa, màng lưới, 
đêu bằng thất bảo cũng như thể giới Cực Lạc Phương Tây, 
công đức trang nghiêm giống nhau không khác.” 


3 http://www.tangthuphathoc.net/kinh/duocsu.htm 


92 


PHÁP NGỮ TRONG KINH KIM CANG 


Kinh Hoa Nghiêm dạy rằng: 

“lúc đó Phổ-Hiên Bồ-Tút lại bảo đại-chúng rằng: 'Chư 
Phật-tử! Hoa-tạng thế-giởi-hải này, được trang-nghiêm tịnh 
là do đức Tỳ-Lô-Giá-Na Như-Lai, thuở xưa lúc tu hạnh Bồ- 
Tát trải qua thế-giới-hải vi-trân số kiếp, trong mỗi kiếp gần 
gũi vi-trần số Phật, nơi môi Phật tu-tập vi-trần số đại nguyện 
thanh-tịnh. 

Hoa-Tạng trang-nghiêm thế-giỏi-hải này... rừng bằng 
châu báu, hoa tốt đua nở, cỏ thơm trải đất, minh-châu xen 
trang-nghiêm, khắp nơi đây những hoa thơm, châu ma-ni làm 
lưới giăng trùm, có thế-giới-hải vi-trần số sự trang-nghiêm 
tỗt-đẹp như vậy. 

Trong đại-luân-vi-sơn nơi thế-giởi-hải này, tất cả đại-địa 
đêu do kim-cang hiệp thành, kiên cố trang-nghiêm chẳng thể 
hư hoại, bằng phẳng thanh-tịnh, ma-ni làm luân, các thứ bảu 
làm tạng, những ma-ni bửu xen lân trong đó, rải những mạt 
châu báu, hoa sen trải đất, hương tạng ma-Hni xen trong hoa. 
Những đô trang-nghiêm đây khắp như mây, tất cả sự trang- 
nghiêm trong tất cả quốc-độ của tam-thế chư Phật đều họp 
lại để nghiêm-sức, ma-ni diệu-bứu làm lưới hiện tất cả cảnh- 
giới của Như-Lai như lưới Thiên-để giăng hàng trong đó. 

Đại-đja của thể-giới-hải này có thế-giởi-hải vi-trần-số 
sự trang-nghiêm như vậy. Trong đại-địa của thế-giới-hải 
này... có bẩt-khả-thuyết trăm ngàn ức na-do-tha rào tường 
bằng châu báu bao quanh khắp nơi để trang-nghiêm... Hai 
bên bờ đất của những sông hương-thủy này đêu trang-nghiêm 
bằng những diệu-bảo... Thế-giới-hải trang-nghiêm của chư 
Phật Thế-Tôn đêu bất-tư-nghì. Vì sao vậy? Này Chư Phật-tử! 
Tất cả cảnh-giới của Hoa-Tạng thế-giỏi-hải này, môi môi đều 


3 http://thuvienhoasen.org/D_1-2 2-58 4-411 5-50 6-1 17-88 14-1 15-1 





93 


THÍCH NỮ GIỚI HƯƠNG 


dùng thế-giới-hải vi-trần-số công-đức thanh-tịnh để trang- 
nghiêm.” 


Qua đoạn chánh văn trên, kinh A Di Đà giới thiệu răng có 
cõi Cực Lạc do Đức Phật A Di Đà thành lập. Cõi nước Cực Lạc 
ấy có đầy đủ công đức trang nghiêm như chúng sinh trong cõi 
nước đó không có khổ não mà lại có ao bảy báu, chứa đầy nước 
tám công đức, đưới ao thuần là cát vàng, đất thuần là vảng, trên 
không thường có nhạc trời, ngày đêm sáu thời hoa Mạn Đà La 
từ trên không trung rơi xuống như mưa, tỏa hương kỳ diệu, gió 
hiu hiu thôi, rung động những hảng cây báu và hàng lưới báu, 
phát ra tiếng pháp cực kỳ vi diệu, đệ tử của Đức Phật toàn là 
những bậc Thanh Văn, bậc A La Hán và Đại Bồ Tát, nhiều đến 
vô lượng, vô số, vô biên không thể dùng toán mà tính biết được. 


Trong kinh Dược Sư, cõi nước Tịnh Lưu Ly là một màu 
thanh tịnh, không có nữ nhơn, không có ác thú và những tiếng 
khổ; mặt đất thuần là ngọc pha lê xà cừ, có ao thất bảo cũng 
như thể giới Cực Lạc Phương Tây, công đức trang nghiêm 
giống nhau không khác. 


Trong cõi Huyền Hoa Tạng Pháp Giới của Đức Tỳ Lô Giá 
Na Phật có rừng bằng châu báu, hoa tốt đua nở, cỏ thơm trải 
đất, châu ma-ni làm lưới giăng trùm, tất cả đại-địa đều do 
kim-cang hiệp thành, kiên có trang-nghiêm chắng thê hư hoại, 
bằng phăng thanh-tịnh, rải những mạt châu báu, hoa sen trải 
đất, hương tạng ma-ni xen trong hoa. Những đồ trang-nghiêm 
đầy khắp như mây, tất cả sự trang-nghiêm trong tất cả quốc- 
độ của tam-thế chư Phật đều họp lại đề nghiêm-sức... Có rào 
tường bằng châu báu bao quanh khắp nơi để trang-nghiêm... 


94 


PHÁP NGỮ TRONG KINH KIM CANG 


Hai bên bờ đất của những sông hương-thủy này đều trang- 
nghiêm băng những diệu-bảo... Thế-giới-hải trang-nghiêm là 
cõi huyền hoa tạng, sự lý vô ngại pháp giới. 


Như vậy chúng ta thấy răng, các cõi của chư Phật rất 
trang nghiêm thù thắng thanh tịnh không có sự xấu xa, ô ué, 
đau khô của tam tai tám nạn như cõi người. Cảnh giới trang 
nghiêm của chư Phật cho thấy khi còn đương hành đạo Bồ 
Tát, Đức Phật A Di Đà, Phật Dược Sư và Đức Tỳ Lô Giá Na 
Phật đã gieo trồng vô lượng phước thiện và những phước 
thiện đó có nói ra suốt kiếp cũng không hết được. Nhờ những 
công đức bất khả tư nghì đó, mà sắc thân của chư Phật (y 
báo) và cảnh giới của các ngải (chánh báo) được vô lượng 
trang nghiêm thủ thắng thanh tịnh. Cõi Phật cũng toàn là các 
vị Bồ Tát, các bậc thượng nhân, không có phàm phu tầm 
thường cho đến không có nữ nhân. Đức Phật trong các cõi ấy 
vì thương chúng sanh nên có nguyện “đới nghiệp vãng sanh” 
độ cho những chúng sanh phước mỏng nghiệp dày. Cho nên, 
những chúng sanh đầy nghiệp chướng mà được ở trong cảnh 
giới huyền hoa tạng của Đức Phật Tỳ Lô Giá Na Phật hay 
cảnh giới Cực lạc của Đức Phật A Di Đà thì chúng ta sẽ cảm 
cái quả nhìn thấy cảnh thanh tịnh của cõi Phật. Còn nếu thấy 
cái ác xấu tai họa là do nghiệp, chứ thật ra cảnh giới của các 
Ngài toàn là cảnh trang nghiêm, Đức Phật và Bồ tát toàn là 
thánh nhân, cảnh giới toàn là những thanh tịnh nhiệm mâu và 
công đức trang nghiêm. 


11b. Trang Nghiêm Cõi Phật của Kinh Kim Cang 
VỊ Phật nào thành Phật cũng ở trong cảnh giới trang 
nghiêm tốt đẹp như vậy. Những quyến thuộc của Ngài, đệ tử 


95 


THÍCH NỮ GIỚI HƯƠNG 


của Ngài, những người cùng Ngài tu học cũng cùng câu hội 
một nơi. Cho nên, các ngài ở đâu, là có các vị Bồ tát, thánh 
nhân, thiện hữu tri thức ở đấy. Như thế gọi là các Bồ tát có 
trang nghiêm cõi Phật, nghĩa là bây giờ các Bồ tát phải tu các 
công hạnh để sau này về cảnh giới của mình là toàn những 
công đức trang nghiêm. Cho nên, chúng ta phải gieo nhân Bồ 
tát. Chúng ta muốn thành Phật để có cảnh giới trang nghiêm 
thì phải gieo nhân từ lúc còn làm bỏ tát mới phát tâm. Vậy tại 
sao nơi đây Như Lai lại hỏi rằng: “Này 7u Bồ Để! ý ông nghĩ 
sao Bồ Tát trang nghiêm cõi Phật chăng? Ngài Tu Bồ Đề trả 
lời rằng: Bạch Thế Tôn không, vì trang nghiêm cõi Phật tức 
không phải trang nghiêm, mới gọi là trang nghiêm). 


Trang nghiêm tức không phải trang nghiêm, mới gọi là 
trang nghiêm và trang nghiêm đến nơi đến chốn. Thế nảo là 
trang nghiêm? tức là Bồ tát sửa soạn cõi Phật của mình thật 
tuyệt vời. Ngài phải độ chúng sanh, làm lợi ích cho chúng 
sanh và trong khi làm lợi ích chúng sanh ấy phải thật từ bi 
thương chúng sanh. Chính lòng từ bỉ của chúng ta mới đắp 
xây và mai đây mới thành cõi cực lạc. Chứ còn nêu đăm đăm 
vào ta (ngã), lo sửa soạn một cõi thật đẹp, mua bông mua hoa 
về chưng, nhưng trong khi đó lại ngó lơ một chúng sanh đang 
đói, đang khổ thì không phải là trang nghiêm. Nếu chúng ta 
thật lòng thương chúng sanh ấy, lo cho nó khỏi đói, lo cho nó 
khỏi rét thì mới là Bồ tát. Còn bây giờ đưa cho nó chén cơm 
mà nghĩ là nhờ bố thí này mà mai đây chúng ta sẽ hưởng 
phước, bố thí cho người homeless (người ăn xin) một cái áo 
mà nghĩ rằng tương lai mình sẽ được nhiều áo. Thế thì ngày 
mai chúng ta có còn phước nữa không? Có phải chúng ta còn 
vụ lợi từ chén cơm, chiếc áo mả chúng ta bố thí? Vậy chúng 
ta đầu có tâm thương chúng sanh. Chứng ta không có tâm từ 


96 


PHÁP NGỮ TRONG KINH KIM CANG 


bị thì mai đây chúng ta sẽ không có cối Phát. Chúng ta không 
định trang nghiêm tâm mình thì ngày mai cõi của mình sẽ khô 
như ta bà, chứ không phải cõi Phật. Còn nếu bây giờ chúng ta 
chỉ một lòng nghĩ lo cho chúng sanh, tìm cách làm sao cho 
chúng sanh khỏi khổ, thì gọi là bồ fát trang nghiêm cối Phật. 
Thế cho nên, Bồ /á/ trang nghiêm mà không trang nghiêm thì 
mới thật là trang nghiêm. Chứ bây giờ cả ngày cứ đăm đăm lo 
cho mình ngày mai, đưa cho chúng sanh chiếc áo, chén cơm để 
mong rằng ngày mai chúng ta sẽ có nhiều áo và nhiều cơm. Cứ 
đăm đăm làm phước đề ngày mai hưởng phước thì phước ấy 
còn kém lắm. Phước như vậy thì trang nghiêm ấy bị hỏng, 
không phải là trang nghiêm nữa. Thế cho nên, Đức Phật mới 
bảo trang nghiêm tức là tận tình lo cho chúng sanh, một lòng 
thành thật từ bi, đừng vụ lợi, đừng nghĩ gì cho mình cả thì 
ngày mai mới thực sự có quả phước trang nghiêm, vì vậy cho 
nên nói trang nghiêm mà không phải trang nghiêm mới gọi là 
trang nghiêm trong kinh Kim Cang. 


11bi. Xây Ngôi Nhà Phật Pháp 

Muốn xây một toà nhà thì chúng ta phải có xi măng, sắt, 
đá, gạch và cốt thép để xây dựng. Ở đây cũng thế, muốn xây 
ngôi nhà Phật pháp thì chúng ta phải có công sức và công lao 
trong Phật pháp tức là chúng ta phải để dành công đức, phải 
luyện tâm chúng ta cho có công có đức. Vậy chúng ta sẽ 
luyện thế nào? Như Đức Di Đà có 48 đại nguyện, Đức Dược 
Sư có 12 nguyện, Đức Quan Âm có 12 nguyện, Bồ tát Phổ 
Hiền có 10 nguyện... Mỗi vị bồ tát đều có những nguyện để 
thành Phật. Muốn nguyện thành tựu, các ngải phải dự trữ 
công đức mà công đức là do luyện tâm của mình. Tâm của 
chúng ta phải có từ bị triệt đề, phải hỷ xả và kiên nhẫn triệt 
để, phải bố thí ba-la-mật, trì giới ba-la-mật, phải lục độ ba la 


97 


THÍCH NỮ GIỚI HƯƠNG 


mật vả từ công đức ây mà hiện lên vạn hạnh gọi là lục độ vạn 
hạnh. Chính vạn hạnh ây là chánh nhân hiện lên ở tạng thức. 
Tâm địa của chúng ta và nhờ công đức ấy mà sau này thành 
cảnh cực lạc, thành Phật. Còn duyên là chúng ta phải làm lợi 
ích cho tất cả những người hiện tại đây trên cõi đất ta bà này 
đều có mặt tại cõi Phật, đều thành Phật. Chúng ta giúp cho 
những chúng sanh ở cõi đất của mình đều là các vị Bồ tát. Tất 
cả việc nhân duyên này, chúng ta phải làm ngay từ bây giờ. 
Lo nhân là lo lọc cho thật sạch các lầm mê, lọc cho sạch 
những thói hư tật xấu, chỉ chứa toàn những hạt giống tốt trong 
tạng thức của mình thôi. Lo duyên là lo độ những người xung 
quanh chúng ta, ngay ông bà, cha mẹ, bạn bè, họ hàng thân 
quyền, con chó, con mèo, cho đến con kiến, con sâu, con 
trùng nhỏ nhít mà hàng ngày chúng ta gặp chúng nó đây, đều 
là những thắng duyên độ sanh của chúng ta cả. Làm thế nảo 
những duyên này ngày mai toàn là duyên tốt thánh thiện thì 
đây là trang nghiêm. Thế cho nên phải có công phu, chứ 
không phải không? Phải nhớ lo hạt giống trong tạng thức của 
chúng ta là hạt giống tốt. Khi làm lợi ích cho ai, đừng nghĩ 
làm để ngày mai chúng ta được quả báo lành mà tận tình 
trông hạt giống từ bi trong tạng thức của mình. Trang nghiêm 
mà không trang nghiêm mới gọi là trang nghiêm. Chứ còn cứ 
lo ích kỷ, bo bo cho mình để ngày mai mình thành Phật, mình 
sung sướng thì như vậy là gieo hạt giống ích kỷ trong tạng 
thức thì tương lai chúng ta sẽ thành Bích Chi Phật? hay Độc 
giác Phật cô đơn một mình. 


* Bích Chi Phật còn gọi là Độc giác Phật: tiếng Anh gọi là a silent Buddha. Đức 
Phật tự giác ngộ nhưng không có thuyêt pháp độ sanh, nên Phật sông một mình 
trong cảnh giới của mình. 


98 


PHÁP NGỮ TRONG KINH KIM CANG 


Bồ tát cứ ngồi khoanh tay một chỗ, không làm gì cả thì 
không gọi là bồ tát. Bồ tát phải giác tỉnh, làm tất cả các việc 
thiện, lợi ích tất cả chúng sanh và lúc nào cũng có tuệ Bát 
Nhã biết được thân mình không thật, tất cả những việc mình 
làm đây theo duyên theo nghiệp chứ không phải là thật. 
Chúng sanh chịu ơn mình cũng theo duyên theo nghiệp mà 
giả hiện chứ không thật. Bồ tát có trí tuệ mới gọi là bồ tát. 
Nếu không có trí tuệ thì đó là việc thiện của phàm phu chỉ 
hưởng các quả báo hữu lậu vả dùng thân sanh tử để hưởng 
phước hữu lậu sanh diệt. 


Trí tuệ Bát Nhã là thấy được các phước báu của cõi trời 
và cõi người là không thật. Ngay cả hưởng phước làm thân 
vua nhưng thân vua cũng không thật, cũng bằng đất nước gió 
lửa, rồi mai cũng già, cũng bệnh, cũng chết, cho nên chính 
thân vua giàu có uy quyên cũng là cái không thật thì những sự 
giàu sang phú quí kia làm sao mà thật? Thế cho nên cầu sự 
sung sướng ở kiếp sau không phải là sự sung sướng mà là sự 
mê lầm, hệ lụy, ràng buộc, để đi mãi trong đường sanh tử, 
không tỉnh ra. Vì còn mong cầu ngày mai có phước, tức là 
không biết đường sanh tử là sự nguy hiểm thì là vị này không 
có trí tuệ. Thế cho nên, bồ tát chỉ vì lợi ích cho chúng sanh 
mà làm việc tốt lành, chứ không có mong cầu cho mình cái gì 
cả. Cho nên gọi là trang nghiêm mà không trang nghiêm, mới 
gọi là trang nghiêm cõi Phật. 


12) NHÂN NHỤC KHÔNG PHẢÁI NHÂN NHỤC 
MỚI GỌI LÀ NHÂN NHỤC 

Đức Phật day: “Này Tu-Bồ-Đề! Nhẫn- nhục Ba-la-mật, 
đức Như-Lai nói đó chẳng phải Nhẫn-nhục Ba-la-mật, mà 


99 


THÍCH NỮ GIỚI HƯƠNG 


tạm gọi là Nhẫn-nhục Ba-la-mật. 

Bởi vì sao? Nây Tu-Bồ-Đề! Như Ta thuở xưa, bị vua 
Ca-Lợi chặt đứt thân thể. Trong lúc đó, Ta không có tướng 
ngũ, không có tướng nhân, không có tướng chúng-sanh, 
không có tướng thọ-giả. 

Vì sao vậy? Vì thuở xưa, trong lúc thân phận bị chặt rời 
rã đó, nễu Ta còn có tướng ngã, tướng nhân, tướng chúng- 
sanh, tướng thọ-giả, thời lẽ ra Ta khởi lòng hờn-gián. 

Nây Tu-Bồ-Đề! Ta lại nhớ hôi thuở quá-khứ, trong 
năm trăm đời, Ta làm vị Tiên nhẫn-nhục. Trong bao nhiêu 
đời đó, Ta không tướng ngã, không tướng nhân, không 
tướng chúng-sanh, không tướng thọ-giả. ” 


12a. Chuyện Vua Ca Lợi và Tiên Nhân°Š 

Thuở xưa có một vị Tiên nhân tu tập Thiền Định trong 
rừng vắng. Một hôm vua Ca lợi (Kali) dẫn các cung phi mỹ 
nữ đi vào rừng dạo chơi săn bắn. Đoàn người đông đảo chia 
nhau tản mác khắp nơi. Có một số cung nữ vào sâu trong 
rừng và gặp một vị Tiên nhân đang tọa thiền trên bệ đá dưới 
bóng cây to. Họ sinh lòng cung kính liền đem hoa quả dâng 
cúng và ngồi quanh thưa hỏi. Vị tiên vì họ mà thuyết pháp. 
Chợt vua Ca Lợi xuất hiện trông thấy cảnh tượng vị tiên nhân 
ngồi giữa đám cung phi xinh đẹp của mình, bắt giác sinh lòng 
tức giận, đến hỏi: 

-- Ngươi làm gì ở đây? 

- _ Tôi là người tu đạo. 

- Tu đạo thì đã chứng quả A-la-hán chưa? 


35 http://yume.vn/quyenho04/article/hay-tim-hieu-ve-bo-thi-tri-gioi-nhan- 





nhuc-la-gi-sau-phap-ba-la-mat-tiep-theo-phan-2.35D9DC4B.html 





100 


PHÁP NGỮ TRONG KINH KIM CANG 


-_ Chưa chứng quả A-la-hán. 

-_ Vậy đã chứng quả Tu đà hoàn hay A-na-hàm chưa? 

- _ Tôi chưa chứng được. 

Vua Ca Lợi nói: 

-_ Trong thế gian nây có một số tiên nhân, hít thở khí trời 
và ăn trái cây đê sông, nhưng họ vân còn lòng dục về tham và 
về dâm. Còn ngươi trẻ tuôi như thê, lại chưa chứng quả, vậy 
ngươi còn lòng dâm dục chăng? 

-_ Tôi cũng chưa đoạn hết được. 

- Ngươi chưa đoạn hết được lòng dâm dục, vậy khi trông 
thây các cung phi mỹ nữ của ta làm sao ngươi nhân được? 

-_ Tuy tôi chưa đoạn được dâm, nhưng tôi không hề khởi 
tâm dâm. Tôi quán mọi sự đêu vô thường và tu tập quán sát 
chín loại bât tịnh (cửu tưởng quán). 

-- Ngươi nói tu quán chín loại bất tịnh, đó chỉ là điều lừa 
đôi. Vậy có băng cớ gì chứng tỏ ngươi không hê khởi tâm 
dâm? 

- _ Tôi có thể nhẫn không khởi tâm dâm. Cái gì tôi cũng 
có thê nhân nhịn được. 

-_ Tốt lắm! Để ta xẻo cái tai của ngươi coi thử ra sao? 

Nói rồi, vua Ca Lợi rút kiếm ra cắt đứt đôi tai của vị 
tiên nhẫn nhục. Các quan văn võ trông thấy vua Ca Lợi cắt tai 
của tiên nhân nhục mà tiên nhân không tỏ chút gì đau khô cả, 
bèn tâu răng: 

- Đại vương nên dừng tay. Người nảy chính là một vị đại 
sĩ, là một Bồ tát hóa thân. Đại vương không nên cắt thêm nữa. 

-_ Các ông làm sao biết người này là Bồ tát? 

-_ Khi Đại vương cắt tai tiên nhân mà sắc mặt tiên nhân 
vân không biên đôi như chăng có chuyện gì xảy ra 


101 


THÍCH NỮ GIỚI HƯƠNG 


-_ Làm sao biết hăn ta không đau đớn? Biết đâu lòng hắn 
ta rât căm hận ta, ta thử lân nữa xem sao? 

Nói xong, vua Ca Lợi vung kiếm cắt luôn lỗ mũi của tiên 
nhân nhục và nói: 

- Ngươi có căm hận không? 

- _ Tôi không căm hận. 

- - Ngươi vẫn chưa chịu nói thật à! Đề coi ngươi có thật 
sự nhân được chăng, nay ta chặt thêm hai tay của ngươi thì 
thử coi lúc đó ngươi có tâm sân hận không? 

Tiên nhẫn nhục đáp: - Không có. 

- _ Ngươi vẫn nói là không có tâm sân hận, ta không tin. 
Ta không thê tin răng trong thê gian nây lại có kẻ bị người ta 
xẻo tai, căt mũi, chặt cả hai tay mà lòng không sân hận. Đó là 
điêu kỳ quái. 

Nói xong vua Ca Lợi chặt chân của vị tiên nhẫn nhục, 
Tôi hỏi: 

- Ngươi vẫn chẳng sân hận sao? 

-_ Không sân hận. 

Vua chặt nốt chân kia. Vậy là hai chân, hai tay, hai tai 
và mũi đêu bị cắt. Vua lại hỏi tiệp: 

- Bây giờ, ngươi có sân hận hay không? 

Tiên ông vẫn một mực trả lời: 

-_ Không sân hận. 

Lúc bấy giờ trên tầng trời, các vị Tứ Đại Thiên Vương 
cả giận bảo răng: 

- Vua Ca Lợi nảy thật là không phải. Tiên nhân là bậc tu 
hành mà người xem thường một cách quá đáng. Chúng ta là 
hộ pháp nên phải trừng phạt ngươi. 


102 


PHÁP NGỮ TRONG KINH KIM CANG 


Sau đó các vị trời cho mưa đá xuống, rồi nỗi gió làm 
cát đá bay mù mỊt. 

Vua Ca Lợi thấy vậy rất sợ hãi, biết là tai họa sắp đến, 
liền đến trước vị tu hành năn nỉ rằng: 

-_ Bây giờ tôi đã biết lầm lỗi, trời đã trừng phạt tôi, xin 
tiên nhân đừng sanh lòng oán hận tôi. 

- — Tôi không tức giận và cũng không sân hận đức vua 
đâu. 

Vua Ca Lợi không tin thì tiên nhân nói: 

-_ Đây là bằng chứng. Nếu thật tâm tôi không sân hận đức 
vua thì tay chân, tai, mũi tôi lập tức khôi phục lại như xưa. 

Nói xong quả nhiên vua thấy tay, chân, tai, mũi của tiên 
mọc ra như cũ. Tiên nói: 

-_ Đến khi nảo tôi thành Phật thì đức vua sẽ là người đầu 
tiên tôi độ cho thành đạo nghiệp. 

Bởi vậy, sau khi Đức Thích Ca thành Phật thì Ngài đến 
vườn Lộc Uyễn của xứ Ba la Nại để độ đầu tiên cho tôn giả 
Kiều Trần Như tức là vua Ca Lợi trong kiếp xa xưa. 

Tại sao khi thân thê bị chặt đứt từng mảnh mà tiên nhân 
không sanh tâm sân hận? 

Đức Phật trả lời: 

- “Trong lúc bị vua Ca Lợi cắt xẻo tai, cắt thịt ra từng 
mảnh thì Ta không có tướng ta, tướng người, tướng chúng 
sinh và tướng thọ giả”. Tại sao? Bởi vì nếu còn cái ngã thì 
thấy thân nây là thật, là của Ta, nên muốn bảo vệ giữ lấy, cho 
nên nếu ai xâm phạm nó thì chắc chắn sẽ sanh lòng sân hận. 
Lúc đó, vì không còn ngã, cho nên Ta không hề khởi lòng sân 
hận. Vì không có ta, không có người, không có chúng sinh và 
thọ giả nên đối với Ta tất cả là không thật. Nếu là không thật 


103 


THÍCH NỮ GIỚI HƯƠNG 


thì sống chết có gì phải sợ, cho nên Ta không phát tâm sân 
hận là vậy.” 


12b. Nhẫn nhục 

Qua câu chuyện của vua Ca Lợi, chúng ta thấy tiên nhân, 
bậc xuất gia ly dục, đã thể hiện hạnh nhẫn nhục rất cao 
thượng. Nhẫn nhục là sự chịu được, sự từ bi, không hề oán 
trách hay trả thù lại đối phương. 


Nhẫn nhục không phải nhẫn nhục, mới gọi là nhẫn nhục. 
Như có một người đến sĩ vã thì chúng ta thấy nhục lắm. Nếu 
thấy nhục lắm thì chúng ta nuốt nhục để nhẫn, như thế gọi là 
nhẫn của nhục. Chúng ta vuốt ngực được một lần, hai lần, ba 
lần. Như thế, nêu đối phương tiến tới càng sĩ vả nặng nề hơn 
thì sự nhục, sự nhẫn mình càng cô găng nhiều hơn. Càng cô 
găng bao nhiêu thì càng ngậm sự hờn oán trong lòng bấy 
nhiêu. Do không bật được ra cho nên nhẫn. Nhẫn như thế 
được một thời gian, nhưng nếu đối phương tiến tới quá đáng 
thì sức nhẫn của chúng ta bật ra, hết chịu nổi vì quá sức chứa. 
Lúc bấy giờ chúng ta (nếu không điều ngự) dễ có những hành 
vi độc ác đề trả thù và dễ có những lời nói nặng nề trả đủa lại. 
Hễ chúng ta thấy có nhục thì chúng ta còn phải nhẫn thì sức 
nhẫn này nó có cùng có tận. Cho nên nếu nó quá đáng thì sức 
nhẫn sẽ bật ra, vì không chịu được nữa. Vì thế, nễu còn thấy 
có nhục để mà nhẫn thì sức nhẫn này khó được bền lâu, khó 
được lâu dài, khó được mãi mãi. Còn các vị có trí tuệ Bát 
Nhã, các ngài quán sắc thân bất tịnh, quán cái miệng đang 
chưỡi ruã này ngày mai khi các hơi thở không còn làm việc 
nữa thì sẽ thành thối nát, tan rã đi, thế người ấy thành đống 
đất. Âm thanh người ta la hét, bêu xấu, chưỡi rũa, hiểm độc 


104 


PHÁP NGỮ TRONG KINH KIM CANG 


đến đâu thì âm thanh ấy chỉ là sự rung động của không khí. 
Chúng ta nhận thấy rõ âm thanh là cái không có, rồi sắc thân 
của người mắng chưỡi cũng không thật và tâm măng chưỡi 
cũng vô thường biến mất. Tâm vô thường vọng tưởng ấy khi 
thì hiện ái nhiễm, khi thì hiện sân giận, hờn ghét, đủ loại tâm 
sở. Tâm vọng tưởng triền miên hết tâm này đến tâm khác, 
liên tục biến hiện và tan nhanh vì nó là vọng tưởng. Vậy thì 
tâm nham hiểm, độc ác, chưỡi bới kia cũng lả vọng tưởng, 
không có; cái thân kia cũng là đống đất tan thành không và 
những lời nói kia cũng chỉ là sự rung động của không khí. 
Khi chúng ta thấy rõ như thế, chúng ta sẽ buông xả, bỏ qua 
một cách nhẹ nhàng. Vậy thì đâu có cái nhục nảo để cho 
chúng ta nhãn. Thấy được như thế là có trí tuệ Bát Nhã, là 
thấy cái nhục không có. Cái nhục đã không có thì việc gì 
mình phải nhẫn. Ây là ta không hề nhẫn, không có cái nhục 
nảo để cho mình nhẫn cả. Do không có nhẫn nên nhẫn nhục 
mà phi nhẫn nhục mới gọi là nhẫn nhục. Vì không nhẫn, nên 
cái nhẫn ây bên lâu, tha hồ mà ai chưỡi bới, chúng ta vẫn tự 
tại an nhiên như Bồ tát Quán Tự Tại trong Tâm Kinh Bát 
Nhã. Thế cho nên, có người đến cắt cả tai, mũi, chặt cả chân, 
tay, mà Đức Phật và các Bồ tát vẫn bỏ qua, xem nhẹ nhảng và 
còn phát nguyện rằng sau này khi các ngài đắc đạo thì sẽ độ 
cho Đức vua đầu tiên (vì đức vua là người cắt tay chân của bồ 
tát), là người đã từng gieo duyên với Bồ tát. 


Như trong một kiếp trước, năm anh em Kiều Trần Như là 
năm mẹ con con cọp đang chết đói mà Đức Phật đã xả thân 
làm thức ăn cho họ vả ngài cũng hứa sẽ độ họ. Do đó mà kiếp 
này, Đức Phật độ cho năm anh em Kiều Trần Như. Đức Phật 
coi thường tắm thân, biết nó hư vọng nên dễ thí thân cho 
chúng sanh. Biết thân là hư vọng nên không có cái nhục nảo 


105 


THÍCH NỮ GIỚI HƯƠNG 


phải nhẫn thì cái nhẫn ấy mới thật là cái nhẫn, nhẫn vô cùng, 
nhẫn vô tận, bởi vì chẳng có cái gì mà nhẫn cả. Đức Phật đã 
nhẫn để độ cho vô số chúng sanh trong vô số kiếp, đến nổi 
ngài tuyên bố rằng trên trái đất này không có một chỗ nào, 
không có một khoảng không gian nảo dù nhỏ bằng hạt cải mà 
ngài chưa đã từng xả thân vì chúng sanh. Đức Phật đã nhẫn 
đến trình độ bố thí thân mạng hết đời này đến kiếp khác, cho 
đến khắp quả địa cầu này, không chỗ nào cho dù là một hạt 
cải nhỏ nhít mà ngài chưa từng xả thân vì chúng sanh. Sự 
nhẫn của ngài đi đến cùng cực như vậy, bởi vì ngài đã thấy 
không có sự nhẫn, không có cái gì để nhẫn cả, cho nên nhẫn 
nhục phi nhẫn nhục mới là nhẫn nhục. 


12c. Nhẫn Nhục Ba La Mật 

Tôn giả Tu-bồ-đề bạch Phật: “Bạch Đức Thế Tôn, nhẫn 
nhục ba la mật, không phải nhẫn nhục ba la mật, mới gọi là 
nhẫn nhục ba la mật”. Nếu chúng ta thấy có nhục để nhẫn thì 
làm sao nhẫn được, cho nên trí tuệ giác tỉnh không thấy có 
nhục nào để nhẫn cả, thế mới đến “ba la mật” được. “Ba la 
mật” nghĩa là tu tập đến cứu cánh rốt ráo. Có người xin cánh 
tay thì cho cánh tay, xin con mắt thì móc con mắt cho, tu tập 
đến thế mới gọi là bố thí “ba la mật” được. Còn bây giờ có 
người đến mắng một câu mà mình đã giận rồi, vì chúng ta cho 
có nhục để nhẫn, thế thì không nhẫn được lâu. Phải không 
thấy có nhục đề nhẫn thì người ấy mới nhẫn được hoàn toản. 


Nhẫn nhục là cái không có, huống chi là có sự nhẫn và 
người chưỡi ấy cũng do duyên hợp mà thành hình. Như Đức 
Phật (tiên nhân) bị vua Ca Lợi chém, cắt tay chân, nhưng ngài 
vẫn an lạc vì ngài có trí tuệ Kim Cang Bát Nhã thấy không có 


106 


PHÁP NGỮ TRONG KINH KIM CANG 


ta, người, chúng sanh, thọ giả; không có thanh hương, vị xúc 
pháp cho đến sáu trần, không có cái nhục nào phải nhẫn, cho 
nên ngài nhẫn được hoản toàn, đến nơi, đến chốn, rốt ráo 
“nhẫn nhục Ba la mật”. 


Trong cuộc sống sẽ có rất nhiều nghịch cảnh để nhẫn. 
Gặp cảnh nghịch nào chúng ta cũng phải an nhẫn mà tu tập. 
Tận dụng những nghịch cảnh thử thách như thế để tu nhẫn 
nhục ba la mật. Người ta không tốt với mình nhưng mình vẫn 
chấp tay xá, nghĩa là tu hạnh nhẫn chịu. Dù bất cứ hoàn cảnh 
nảo và cứ nhằm vào sự nghiệp tu hành của mình làm chính. 
Bên ngoài tốt xâu ra sao đều là những duyên tốt để chúng ta 
vun bồi lục độ, vun bồi lý tưởng bồ tát, vun bồi tánh Kim 
Cang Bát Nhã của mình. 


12d. Lục độ? là Lý Tưởng Bồ Tát 

Đức Phật chỉ cho chúng ta thấy răng nếu còn trụ vào /4, 
người, thọ giả thì còn chấp ngã; nếu còn trụ chấp có chúng 
sanh thì còn chấp pháp. Ngài khuyên tất cả Bồ tát trong 
không chấp ngã, ngoài không chấp pháp, không trụ, không 
chấp, không kẹt gì cả. Nếu còn chỗ trụ tức là còn vướng mắc 
như pháp ngữ số hai đã dạy. Tâm thật của chúng ta là tâm bồ 
để; nếu còn vướng vào một bóng ảnh nào, một hư vọng nào 
nơi sáu căn, sáu trần, sáu thức nghĩa là còn mắc vào hư vọng 
thì còn mê và bị che tánh bồ đề. Muốn buông được sáu căn, 
sáu trần, sáu thức thì phải có trí tuệ Bát Nhã chiếu soi, không 
vướng mặc. Phải năm được tánh bồ đề, nhận lây tánh của 
mình đi rồi buông xả mọi việc. Các vị Bồ Tát buông xả không 
năm giữ vào một cái gì hết, nhưng vẫn phải bố thí, trì giới, 


3 Lục độ là bồ thí, trì giới, tỉnh tắn, thiền định, nhẫn nhục và trí tuệ. 


107 


THÍCH NỮ GIỚI HƯƠNG 


tinh tấn, thiền định, trí tuệ, thực hạnh lục độ. Buông mà vẫn 
làm tất cả việc thiện mới là đại thừa, là lý tưởng đại thừa, còn 
buông hết sáu căn, sáu trần, sáu thức mới chỉ lả tiểu thừa 
thanh tịnh nghiệp của mình thôi. 


Sau khi giác ngộ, Đức Phật dạy là buông xuống thật hết 
sáu trần, là bước căn bản của tiêu thừa (hệ A-hảm trong 12 
năm đầu). Rồi tiếp đến Đức Phật mới hướng chúng ta lên đại 
thừa răng buông xả hết nhưng phải thực hành sáu (mười) ba 
la mật là bố thí, trì giới, tinh tân, thiền định, nhẫn nhục, trí tuệ 
và làm tất cả các việc thiện. Có buông các trần xuống thì 
chúng ta mới xả thân làm các việc thiện. Như Đức Phật Thích 
Ca biết thân nảy không phải ta, thân các người bên ngoàải kia 
không thật, vô ngã, vô nhân, vô chúng sanh, vô thọ giả, cho 
nên chúng sanh đến xin đôi chân, ngải liền bố thí đôi chân; 
chúng sanh xin đôi tay thì ngải cho đôi tay. Nếu chúng ta 
chưa buông hết thì làm sao chúng ta hết lòng bố thí, trì giới, 
tinh tấn, thiền định, nhẫn nhục, trí tuệ và làm tất cả các việc 
thiện? 


Tiểu thừa là cùng một con đường với đại thừa nhưng chỉ 
mới nửa đường của đại thừa. Tiểu thừa là nửa con đường 
trước, rồi còn nửa đường sau của đại thừa mà chúng ta phải 
đi. Tiểu thừa là buông, sau đó đại thừa là gặt, là tu hạnh phải 
làm, trong lúc làm việc lục độ ấy chính mình buông hết mới 
làm được việc thiện; nhờ tiểu thừa mà chúng ta mới thực hiện 
được đại thừa. 


108 


PHÁP NGỮ TRONG KINH KIM CANG 


13) BÁT NHÃ BA LA MẬT KHÔNG PHẢI BÁT 
NHÃ BA LA MẬT MỚI GỌI LÀ BÁT NHÃ BA LA MẬT 

“Ngài Tu-Bồ-Đê bạch đức Phật rằng: "Bạch đức Thế- 
Tôn! Tên gọi kinh nây là gì? Chúng con phải phụng-trì thể 
nào?" 

Đức Phật bảo ông Tu-Bồ-Đề rằng: "Kinh nây tên là 
Kim-Cang Bát-Nhã Ba-La-Mật, ông nên theo danh-tự ấy 
mà phụng-trì. 

Bởi vì sao? Nây Tu-Bồ-Đề, đức Phật nói Bát-nhã Ba-la- 
mật, chính chẳng phải Bát-nhã ba-la-mật, đó gọi là Bát-nhã 
Ba-la-rmật. ” 

Lại nữa, này Tu-bô-đề, Như Lai nói đệ nhất ba-la-mật, 
tức không phải là đệ nhất ba-la-mật, mới gọi là đệ nhất ba 
la mật. 


13a. Bát Nhã Ba-la-mật 

Bát Nhã là trí tuệ. Ba-la-mật nghĩa là tới bờ kia, tức là trí 
tuệ cùng cực. Chúng ta là những người mê thì hãy còn ở bờ 
bên này. Vì có người ngu si nên mới có người trí tuệ, vì có 
người lên bờ kia tức là còn những người ở bờ bên nảy. Nếu 
còn đối đãi hai bên thì không phải là Bát Nhã ba-la-mật. 


Bát Nhã ba-la-mật nghĩa là trí tuệ cùng cực, thấy cả năm 
âm, mười hai xứ, mười tám giới, bảy đại, đều là Như Lai tạng 
diệu chân như tánh, không có phân chia sai khác, chỗ nảo 
cũng là Như Lai tạng, diệu chân như tánh hết thì lúc đó sẽ 
không thấy có đất, nước, gió, lửa, hư không, thức biết gì nữa, 
vì cái nảo cũng là Như Lai tạng cả, cũng là tánh Phật cả. Lúc 
bấy giờ sẽ không thấy có người ngu, người khôn nữa. Ngày 
xưa vì si mê nên thấy toàn vọng, còn chia đôi bờ này bờ kia, 


109 


THÍCH NỮ GIỚI HƯƠNG 


bây giờ không chia đôi nữa mới là trí tuệ ba la mật. Nhưng 
nếu thấy có trí tuệ ba la mật tức là thấy có bờ kia đối đãi, cho 
nên Bát Nhã ba la mật không phải là Bát Nhã ba la mật, mới 
gọi là Bát Nhã ba la mật. Đây chỉ tạm dùng tên để phân chia, 
dùng lời nói đề gọi, chứ trên sự thật đã là Bát Nhã ba la mật 
thì không có phân chia. Tuy nhiên, chúng ta còn đang sống ở 
thế gian nảy, nên còn tạm dùng lời nói để phân chia rằng vị 
này có trí tuệ, vị kia chưa có trí tuệ, vị này được ba la mật 
trong khi vị kia chưa được ba la mật. Chúng ta tạm dùng lời 
nói nhưng phải hiểu rằng đã đạt được ba la mật thì không có 
thấy đối đãi nữa. 


13b. Đệ Nhất Ba La Mật 

“Này Tu-bồ-đề, Như Lai nói đệ nhất ba-la-mật, tức không 
phải là đệ nhất ba-la-mật, mới gọi là đệ nhất ba la mật”. Tu 
hành phải chân thật và thấy sự thật. Sự thật là thế nào? Phải 
tìm ra được sự thật mới gọi là thành Phật, như Đức Phật 
Thích Ca là đệ nhất Ba la mật. Thế làm sao gọi không phải đệ 
nhất ba la mật, mới gọi là đệ nhất Ba la mật? 


Khi Đức Thích Ca thành đạo dưới cội cây bồ đề, ngài 
tuyên bố: “Lành thay! Tắt cả chúng sanh đều có đầy đủ đức 
tướng trí tuệ của Như Lai.” Đức Phật thấy các chúng sanh đều 
đầy đủ trí tuệ, đức tướng như ngài, không thêm, không bớt. 
Do thấy được sự thật này nên ngài được gọi là đệ nhất Ba la 
mật. Vì chúng ta chưa thấy được các đức tướng trí tuệ này 
nên còn thấy có đệ nhất, đệ nhị và nên còn gọi là đệ nhất, đệ 
nhị. Chứ Đức Phật là người đã chứng được đệ nhất không, 
nên không thấy có đệ nhất, đệ nhị nữa, mà chỉ tạm gọi là đệ 
nhất, đệ nhị thôi. 


110 


PHÁP NGỮ TRONG KINH KIM CANG 


Đức Phật Thích Ca chứng được đệ nhất nhưng một khi đã 
chứng thấy được tất cả chúng sanh đồng thể với mình, chính 
trí tuệ cứu cánh đệ nhất ấy mới thấy không có cái đệ nhất. Về 
sau, chúng ta đặt ra ngôn thuyết để tạm phân biệt Đức Phật đã 
giác ngộ, còn chúng ta bây giờ còn mê. Chứ Đức Phật đã thấy 
tất cả chúng sanh đều thành Phật cả và các ngải đã được sự 
cứu cánh ấy nên mới thấy không có sự đồng dị sai khác. 


13c. Không có pháp nào để đắc 

Nếu nói rằng có được pháp Bát nhã ba la mật là không 
thật, nghĩa là chúng ta không được cái gì cả vì hiện tại chúng 
ta có đầy đủ trí Bát Nhã trong tâm rồi. Chúng ta đâu có được 
cái gì mới mà bảo là chúng ta được pháp này. Chúng ta có 
nhân Phật, vốn không hư và nhờ Đức Phật chỉ cho nên chúng 
ta mới biết, mới nhận được tánh Kim Cang Bát Nhã thật của 
mình. Như vậy chúng ta có được thật chứ không phải là 
không được cho nên nói là không hư vậy. Nói không hư là 
chúng ta vốn có mà không biết, mãi đến bây giờ chúng ta mới 
nhận ra. 


13d. Không thấy đối đãi hai bên 

Người thế gian nói có cái này tốt, cái kia xấu, cái này 
ngăn, cái kia đài là bởi vì còn tâm phân biệt. Chúng ta còn 
dùng ý thức vọng tâm đề phân biệt cho nên còn mắc kẹt ở hai 
bên. Chúng ta luôn thấy đối đãi, xấu đối với tốt, tròn đối với 
vuông, hư đối với thật. Người thế gian dùng tiếng nói để sống 
con đường đối đãi, còn bây giờ tánh Bát Nhã Kim Cang này 
vượt ra ngoài sự hiểu biết của loài người, không ở trong vòng 
đối đãi của lời nói âm thanh, sắc tướng hay sáu trần. Kinh 
Kim Cang đã dạy rõ rằng chân tâm bản tánh của chúng ta rời 


111 


THÍCH NỮ GIỚI HƯƠNG 


tất cả tướng tức tất cả pháp (ly nhất thiết tướng tức nhất thiết 
pháp). Chúng ta đừng dùng lý luận để tìm hiểu chân tâm cũng 
giống như người chạy theo nắm bắt hư không, hư không có 
bao giờ để cho chúng ta nắm bắt. Cũng thế, chúng ta không 
thể dùng tiếng nói để giảng hay hiểu ý kinh Kim Cang này 
được mà ai nấy tự nhận thắng tánh của mình, ngay nơi mình, 
nóng lạnh tự biết. Vì vậy, Đức Phật nói bao nhiêu kinh đại 
thừa như Kim Cang, Hoa Nghiêm, Pháp Hoa, Lăng Nghiêm 
và biết bao nhiêu kinh đại thừa khác nữa, cốt cho chúng ta 
vượt vòng đối đãi hai bên để nhận được chân tâm bản tánh 
Bát nhã ba la mật của mình. 


13e. Đức Phật và Tu Bồ Đề trong Hội Bát Nhã 

Một hôm tại pháp hội Bát Nhã”, đức Phật bảo tôn giả Tu 
Bồ Đề: 

- Này Tu Bồ Đề! Thầy đã thê hội được đạo lí chân không, 
lại có đầy đủ biện tài. Trong pháp hội hôm nay có sự hiện 
diện rất đông của chúng Bồ Tát, thầy hãy nói cho họ nghe về 
pháp “Tương Ưng Bát Nhã Ba La Mật” để họ bổ túc thêm 
cho sự học hỏi và cũng là để cùng nhau sách tấn việc tu tập. 

Tất cả đại chúng đều biết răng pháp môn Bát Nhã là pháp 
môn vô cùng sâu xa mâu nhiệm. Nay nghe đức Phật bảo thế 
thì họ đều tự hỏi rằng, Tu Bồ Đề sẽ dùng trí tuệ biện tải của 
chính mình hay thừa thọ uy lực của đức Phật để thuyết minh? 

Tôn giả đã thấy rõ tâm ý ấy của đại chúng, bèn nói: 

- Đã có từ mệnh của Phật, tôi đầu dám không tuân. Là đệ 
tử Phật, mỗi khi chúng ta thuyết giáo, bất luận là giáo pháp 
sâu hay cạn, nêu đáp ứng được hai điều kiện khế lí và khế cơ, 


37 http://forums.giadinhphattu.vn/viewtopic.php?fE8&t=2936 


112 


PHÁP NGỮ TRONG KINH KIM CANG 


là đều do thừa thọ uy lực của Phật cả. Bởi vì, có thừa thọ uy 
lực của Phật thì mới có thê khuyên người tu học, có thể thực 
chứng được bản tính của vạn pháp, có thể tương ưng với thật 
tướng của vạn pháp, cũng như có thể cảm thông được tâm ý 
của đức Phật. Hôm nay tôi cũng xin nương vào uy lực của 
đức Phật để nói về pháp “Tương Ưng của Trí Tuệ Bát Nhã” 
của những người tu học đạo Bồ Tát. 

Tôn giả lại đảnh lễ Phật và thưa rằng: 

Bạch Thế Tôn! Vâng lời dạy của Thế Tôn, giờ đây con 
xin nói về pháp tương ưng giữa Bồ Tát và trí bát nhã. Nhưng 
pháp gì gọi là Bồ Tát, và pháp gì gọi là bát nhã? Thật ra con 
không thấy có pháp nào gọi là Bồ Tát, cũng không thấy có 
pháp nào gọi là bát nhã. Thậm chí cả cái danh xưng của hai 
pháp này, con cũng không thấy có gì khác nhau đề phân biệt. 
Bạch Thế Tôn! Pháp tương ưng giữa Bồ Tát và trí bát nhã là 
như thế. Xin Thế Tôn chỉ dạy cho, con nói như thế đã đủ để 
bồ túc cho sự tu học cho chúng Bồ Tát chưa? 

Đức Phật hoan hỉ khai thị: 

- Này Tu Bồ Đề! Bồ Tát chỉ có danh xưng là Bồ Tát; bát 
nhã cũng chỉ có cái danh xưng là bát nhã; ngay cả cái gọi là 
danh xưng của Bồ Tát và bát nhã cũng chỉ có danh xưng mà 
thôi. Cái đó vốn không sinh không diệt, chẵng qua vì để tiện 
việc diễn nói mà phải tạm lập ra danh xưng. Cái giả danh ấy 
cũng không phải ở trong, không phải ở ngoài, cũng không 
phải là ở khoảng giữa của trong và ngoài; nó vốn là cái gì 
không thể nắm được (bất khả đắc). Cũng ví như nói ngã, đó 
cũng cũng chỉ là giả danh. Bản thể của ngã vốn không sinh 
không diệt. Tất cả các pháp hữu vi đều giống như giấc mộng, 
như tiếng vang, như bóng, như ảo, như trăng dưới nước. Mặc 
dù vậy, này Tu Bồ Đề! Bồ Tát muốn chứng đạt cái không 


113 


THÍCH NỮ GIỚI HƯƠNG 


sinh không diệt, vẫn phải tu học cái giả danh và giả pháp của 
pháp Bồ Tát và pháp Bát nhã. Này Tu Bồ Đề! Bồ Tát tu học 
pháp Bát nhã, sắc thọ tưởng hành thức là thường hay vô 
thường, vui hay khổ, ngã hay vô ngã, không hay bất không, 
hữu tướng hay vô tướng, hữu vi hay vô vi, dơ hay sạch, sinh 
hay diệt, lành hay dữ, hữu lậu hay vô lậu, thế gian hay xuất 
thế gian, luân hồi hay niết bàn, đối với tất cả các pháp ấy đều 
không chấp trước, không phân biệt, và đối với tất cả các pháp 
khác nữa cũng đều như vậy. 


Này Tu Bồ Đề! Vì sao Như Lai nói thế? Vì Bồ Tát khi tu 
học pháp Bát nhã thì đối với tất cả vạn pháp không nên sinh 
tâm phân biệt mà phải an trú ở tính không, an trú ở tính vô 
phân biệt. Bồ Tát khi tu học sáu pháp ba la mật cùng các hạnh 
bồ tát khác cũng không thấy có danh xưng Bồ Tát, không 
thấy có danh xưng ba la mật. Bồ Tát chỉ cầu đạt được tuệ giác 
siêu việt, thây tất cả đều là thật tướng của các pháp, và cái 
thật tướng ấy thì không dơ, không sạch. Nếu Bồ Tát quán 
chiếu và tu tập pháp Bát nhã như thế, biết rằng danh tướng 
chỉ là vì phương tiện mà giả tạm lập nên, thì đối với sắc thọ 
tưởng hảnh thức cùng tất cả các pháp khác đều không chấp 
trước, đối với trí tuệ cũng không chấp trước, đối với thần 
thông cũng không chấp trước, đối với bất cứ pháp gì cũng 
không chấp trước. 


Vì sao vậy? Tại vì, nêu có chấp trước, thì không bao giờ 
đạt được giải thoát. Này Tu Bồ Đề! Khi Bồ Tát quán chiếu và 
tu học pháp Bát nhã như vậy và không chấp trước đối với tất 
cả vạn pháp thì có thể hoàn thành công hạnh tu tập sáu pháp 
ba la mật, có thê tiến vào quả vị bất thối, đầy đủ thần thông, 


114 


PHÁP NGỮ TRONG KINH KIM CANG 


qua lại các cõi Phật, hóa độ chúng sinh, trang nghiêm Phật độ, 
và tự mình an trú trong cảnh giới tự tại giải thoát. Này Tu Bồ 
Đề! Sắc có phải là Bồ Tát không! Thọ, tưởng, hành, thức, có 
phải là Bồ Tát không? Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân ý, có phải là 
Bồ Tát không? Đất, nước, gió, lửa, không, thức, có phải là Bồ 
Tát không? Người nào xa lìa được sắc, thọ, tưởng, hành, thức, 
mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, đất, nước, gió, lửa, không, thức, 
cũng có phải là Bộ Tát không? 


Tu Bồ Đề thưa: 

- Bạch Thế Tôn! Tắt cả những gì Thế Tôn vừa nêu lên đó, 
đều không thê gọi là Bồ Tát. 

- Này Tu Bồ Đề! Vì sao mà thây bảo là tất cả những gì 
Phật vừa nêu lên đó đều không thể gọi là Bồ Tát! Ông có thể 
cho biết được không? 

- Bạch Thế Tôn! Cái mà xưa nay vẫn được gọi là chúng 
sinh là cái không thẻ biết, không thể năm bắt; bất luận là pháp 
gì đi nữa, kế cả Bồ Tát, cũng đều là như vậy cả. Bảo rằng có 
pháp này, bảo rằng không có pháp nảy, cho đến bảo rằng xa 
lia pháp này, đều không thể gọi là Bồ Tái. 

Phật khen ngợi: 

- Đúng như vậy, Tu Bồ Đè! Cái được gọi là Bồ Tát, được 
gọi là Bát nhã đều không thê nắm bắt. Bồ Tát tuy đang tu tập 
nhưng vốn thật không có tu tập. Này Tu Bồ Đê! Như Lai lại 
hỏi ông, các pháp sắc, thọ, tưởng, hành, thức v.v.. có phải là ý 
nghĩa bô tát không? 

- Bạch Thế Tôn! Sắc, thọ, tưởng, hành, thức v.v... đều 
không phải là ý nghĩa bồ tát. 

- Tu Bồ Đề! Ông nói rất đúng. Bồ Tát khi tu tập trí tuệ 
Bát nhã, đối với các pháp sắc thọ tưởng hành thức, hoặc 


115 


THÍCH NỮ GIỚI HƯƠNG 


thường hoặc vô thường, hoặc hữu vi hoặc vô vi v.v... đều 
không thê năm bắt. Bồ Tát hãy lẫy tâm ý trống không rộng rãi 
để tu tập trí tuệ Bát nhã. Này Tu Bồ Đề! Ông nói ông không 
thấy có Bồ Tát cùng danh xưng Bồ Tát, pháp cùng pháp giới, 
pháp giới cùng nhãn giới, nhãn giới cùng ý thức giới v.v... 
những pháp tương đối này đều không phải là đối lập nhau. Vì 
sao vậy? Vì nêu bỏ pháp hữu vi thì không thê thành lập pháp 
vô vi được. Này Tu Bồ Đề! Bồ Tát tu tập trí tuệ bát nhã như 
thế đó, không thấy có bất cứ pháp gì thì sẽ không có sợ hãi, 
tâm ý không dính mắc ở bất cứ pháp nào thì sẽ không có hồi 
hận. Như ông đã nói, Bồ Tát tu học trí tuệ Bát nhã như thế đó 
cũng không dính mắc vào danh xưng Bồ Tát, đó mới là chân 
danh Bồ Tát, chân danh Bát nhã; đó mới là giáo pháp của Bồ 
Tát đã nói. 


Trong số mây vạn thính chúng tại pháp hội Bát Nhã này, 
chỉ có đức Phật và Tu Bồ Đề đối thoại với nhau, đó là vì chỉ 
có Tu Bồ Đề là người thể chứng được trí tuệ bát nhã và có 
nhận thức sâu sắc, rốt ráo về đạo lí Không sâu xa mâu nhiệm, 
và cũng vì thế mà tôn giả được tôn xưng là vị thượng thủ hiểu 
rõ về tính Chân không Bát Nhã bậc nhất trong tăng đoàn. Cho 
nên ngài mới thấy rằng Bát Nhã ba la mật tức không phải Bát 
Nhã ba la mật mới gọi là Bát Nhã ba la mật. 


116 


PHÁP NGỮ TRONG KINH KIM CANG 


14. VI TRÀÂN KHÔNG PHẢI VI TRẤN MỚI GỌI LÀ 
VITRẢN 

Tu-Bồ-Đề! Ý của ông nghĩ thế nào? Bao nhiêu vi-trần 
trong cõi tam-thiên, đại-thiên, thế là nhiều chăng?" 

Ông Tu-Bồ-Đê bạch rằng: "Bạch đức Thế-Tôn! Rất 
nhiều. " 

"Nây Tu-Bồ-Đề! Những vi-trần ấy, đức Như-Lai nói 
chẳng phải vi-trần, đó tạm gọi là vi-trần. Đức Như-Lai nói 
thế-giới cũng chẳng phải thế-giới, chỉ tạm gọi là thế-giới. 


Trong kinh Lăng Nghiêm, Đức Phật đã giảng do tâm 
động, mê muội tự thấy ra hư không, chứ hư không vốn là 
không có. Do kết ám thành sắc nên có vi trần (hạt bụi), chứ vi 
trần cũng vốn là cái không hề có như mắt nhặm mà thấy hoa 
đóm lăng xăng, nếu mắt hết nhặm thì hoa đốm biến mất. Như 
vậy, hạt bụi vị trần là cái không có, chỉ do mê muội mà thấy. 
Nguôn gốc của kết ám là từ đâu? Do vô minh. Từ tâm động, 
chấp thủ kết những cái không sáng suốt lại mới thấy hạt bụi. 
Cả thế giới này là do từ nhiều hạt bụi hợp thành, cho nên thế 
giới này vốn không thật. 


Thế giới là do những hạt bụi hợp lại, vậy hạt bụi là do cái 
gì hợp lại? Theo các nhà khoa học khám phá rằng hạt bụi 
không phải là hạt bụi mà nó là sự hợp lại của các phân tử, 
nguyên tử nhỏ li tỉ (mắt người không thê thấy, phải nhìn bằng 
kính hiển vi). Chúng ta trông thấy thì gọi là hạt bụi, chứ chia 
chẻ hạt bụi ra càng nhỏ thành những nguyên tử, rồi càng nhỏ 
nữa thì không có gì cả. Nguyên tử là những động lực, chuyển 
động quá nhanh, khi thấy cứ tưởng là có thật, nhưng nếu dừng 
lại, nó sẽ hoàn toàn không có thể chất nảo cả, cho nên các nhà 


117 


THÍCH NỮ GIỚI HƯƠNG 


khoa học đặt tên chỉ là những động lực, những năng lực 
chuyên động không có thê chất. Hạt bụi không phải là hạt bụi, 
chỉ có danh tự do con người đặt tên là hạt bụi mà thôi và 
chúng ta là loài người đang sống ở thế gian cùng nhau đồng ý 
đặt tên là hạt bụi, chứ hạt bụi là cái không thật. 


Đức Phật hỏi cõi tam thiên đại thiên có nhiều hạt bụi 
không? Ngài Tu Bồ Đề trả lời răng rất nhiều, không thể tưởng 
nổi. Nội một trái đất của chúng ta đập ra thành những hạt bụi, 
rồi hạt bụi đập nhỏ nữa thành những phân tử li t¡ thì nhiều vô 
số kể. Đức Phật trả lời nếu bụi có thật và cô định thì mới nói 
nhiều hay ít. Đàng này nó không có thật và không cô định, 
cho nên không nói nó nhiều hay ít mà chỉ tạm giả hiện thôi. 
Vì lý do đó Đức Phật nói hạt bụi chẳng phải hạt bụi mà chỉ 
tạm gọi là hạt bụi. Thế-giới cũng chẳng phải thế-giới, chỉ tạm 
gọi là thế-giới. Trong kinh Lăng Nghiêm, Đức Phật dạy 
chúng ta quan sát hạt bụi không phải là nhân duyên sanh, 
cũng chăng phải là tự nhiên sanh°Š mà hạt bụi là Như Lai tạng 
diệu chân như tánh. Chúng ta không biết lầm cho là nhân 
duyên hay tự nhiên đều là những so đo phân biệt của ý thức. 
Phải biết bản thể tất cả vạn pháp là Như Lai tạng diệu chân 
như tánh, theo nghiệp, theo duyên mà tạm ứng hiện thôi. 


15. HỢP TƯỚNG CHÁNG PHẢÁI HỢP TƯỚNG 
MỚI GỌI LÀ HỢP TƯỚNG 

Bạch đức Thế-tôn! Cõi tam-thiên, đại-thiên của đức 
Như-Lai nói, chính chẳng phải thế-giới, mới gọi là thế-giới. 
Bởi vì sao? Vì nễu thế-giới là thiệt có ấy, thời là một hợp- 
tướng. 


3# Xem Luân Hồi trong Lăng Kính Lăng Nghiêm, Thích Nữ Giới Hương. 


118 


PHÁP NGỮ TRONG KINH KIM CANG 


Đức Như-Lai nói một họp-tướng chính chẳng phải một 
hợp-tướng, đó tạm gọi là một hợp-tướng ”. 


Hợp tướng là do nhiều tướng hợp lại, cũng giống như do 
nhiều hạt bụi gom lại thành một thế giới. Hạt bụi là cái không 
có, hợp những cái không có lại thì cũng thành cái không có, 
nhưng phàm phu tham trước cho là thật có hợp tướng. Pháp 
ngữ số bốn của Kinh Kim Cang dạy răng: “Hễ cái gì có tướng 
đều là hư vọng” (Phàm sở hữu tướng giai thị hư vọng). Như 
thân chúng ta là một hợp tướng. Dùng minh sát tuệ quan sát 
thì toàn thân của chúng ta gồm có da thịt làm băng đất, máu là 
nước, hơi thở là gió, hơi ấm là lửa, chăng có gì là thân của 
chúng ta. Vậy thân thể là cái không có, không thật, do duyên 
hợp lại thành một hợp tướng. Thế giới là do nhiều hạt bụi hợp 
thành, nên thế giới là cái không có, chỉ tạm gọi là một hợp 
tướng mà thôi. 


Ý của Đức Phật muốn dạy răng chúng ta phải có trí tuệ 
Bát nhã biết tường tận các pháp của thế gian này từ thân thẻ, 
sự nghiệp, danh lợi cho đến núi sông đất liền, sơn hà đại địa 
không có gì là thật. Nếu biết rõ sự thật như thế, tâm mình 
thanh thản, không vướng mắc, không tham đắm, và khi gặp 
những việc trái ý sẽ không sanh giận hờn thì thân hiện tại 
bình an, mai sau sẽ được giải thoát. Nếu chúng ta không biết 
hợp tướng là duyên giả hiện, cứ chấp cho là thật, tức là bỊ trói 
buộc, vướng mắc thì đời sống chúng ta sẽ có nhiều chướng 
ngại đầy tham sân, đời sau khó giải thoát. 


Bởi không biết các pháp hợp lại là nhân duyên, nên chúng 
ta hay “chấp có” cho cái gì cũng là có thật. Đức Phật dạy rằng 


119 


THÍCH NỮ GIỚI HƯƠNG 


các hợp tướng do nhân duyên hợp lại thành hình. Ngay thân 
mình cũng không thật do hợp tướng của ăn cơm uống nước 
kết hợp đất, nước, gió, lửa, lại mà thành. Nhưng chúng ta cứ 
cho là thật, lúc sông thì cứ chạy theo tham, sân, si. Cái gì lợi 
cho mình là tham, cái gì không lợi thì si, không bằng lòng. Ba 
độc tham, sân, s1 là sốc luân hồi sanh tử, biển khổ thế gian. 
Thân nảy là sanh, già, bịnh, chết cho nên của cải sở hữu từ tay 
mình sẽ chuyển sang tay người khác. Cây cối hoa cỏ cũng bị 
chi phối bởi thành, trụ, hoại, không. Một năm có bốn mùa: 
xuân, hạ, thu, đông. Một ngày có sáng trưa chiều tối và chợt 
mưa, chợt nắng. Đó là những “chấp có” nơi các hợp tướng 
của vạn pháp. Còn ngoại đạo thiên về “chấp không” cho răng 
cái gì cũng không hết, chết là hết chuyện, không có tội phước, 
nhân quả, con người, vạn vật, chẳng có gì cả. Các vị Thanh 
Văn tin có nhân quả, tội phước. Các Ngài trì trai, g1ữ giới, 
vâng theo Phật. Vì chấp cho các hợp tướng của thân, tâm và 
cảnh thế gian này là vô thường, giả tạm, hư vọng, cho nên các 
Ngài nhập Niết bàn, an định, không thiết tha độ sanh, thành ra 
các ngài thiên lệch về “chấp không”. Bởi chấp cho tất cả thế 
gian vô thường, vô ngã, ai bám víu vảo đều sẽ bị khốn khổ, 
vướng mắc, cho nên các ngài xả thọ, không thọ sáu trần nữa 
mà an nhiên nhập Niết bàn. Trong kinh Đại thừa, Đức Phật 
dạy rằng các hợp tướng có đây đều là hư vọng, nhưng nó có 
thê chất thật. Ngay hư không kia cũng vì mê muội mà thấy ra, 
nhưng thật thể của hư không là tánh giác. Tất cả hợp tướng 
của con người, cây cối, sơn hà, đại địa, núi sông, đất liền kia 
đều là Như Lai Tạng Diệu Chân Như Tánh, chăng phải nhân 
duyên, chẳng phải tự nhiên, chỉ theo sự hiểu của loài người 
mà tạm có tên. Chỉ có Đức Phật mới thấy được tánh Kim 
Cang vô tướng là bản thể của diệu pháp. Ngài thấy được sự 
thật của các hợp tướng này, còn nhưng “chấp có”, “chấp 


120 


PHÁP NGỮ TRONG KINH KIM CANG 


không” đều là sai lầm. Ở đây, khuyên chúng ta trở về nhận 
thấy tánh Kim Cang Bát Nhã, đó là trí tuệ thây được sự thật 
của các hợp tướng cuộc đời của chúng ta. 


16) BA MƯƠI HAI TƯỚNG KHÔNG PHẢÁI LÀ BA 
MƯƠI HAI TƯỚNG MỚI GỌI LÀ BA MƯƠI HAI 
TƯỚNG 

Đức Phật bảo: “Nây Tu-Bồ-Đề! Nơi ý của ông nghĩ thể 
nào? Có thể do ba-mươi- hai tướng mà thấy Như-Lai 
chăng?” 

"Bạch đức Thế-Tôn! Không. Chẳng có thể do ba-mươi- 
hai trớng mà thấy được Như-Lai. Bởi vì sao? Đức Như-Lai 
nói ba-muwơi-hai tróng chính chẳng phải tướng, đó chỉ tạm 
gọi tên là bq-mwơi-hai tướng. ” 


Sau khi tin thế giới nảy là không thật bởi lẽ chỉ là những 
hợp tướng từ những hạt bụi mà thôi. Tiếp đến Đức Phật muốn 
cho chúng ta tin và nhận rõ đến ngay cả 32 tướng tốt của Đức 
Phật là bậc giác ngộ cũng không có. Đức Phật hỏi này Tu-bô- 
đề, vậy nương theo 32 tướng mà thấy Như Lai chăng? Tu-bằ- 
đề bạch: Thưa Thế Tôn, không! Bởi vì Như Lai có dạy rằng 
32 tướng không phải là 32 tướng thế mới gọi là 32 tướng. 


1óa. Ba Mươi Hai Hảo Tướng của Phật? 
I. Lòng bàn chân bằng phẳng 
2. Lòng bàn chân có bánh xe nghìn nan 


3... Ngón chân thon dải hơn thường 


3* Đại Trí Độ Luận quyền 4 - Đại tạng kinh 25, trang 90a-91a Cf: No. 190 
1b {T%f€ (49) T03, p0692c. 


121 


THÍCH NỮ GIỚI HƯƠNG 


Gót chân tròn đầy 

Kẽ ngón tay chân có màng da (như chân nhạn chúa) 
Tay chân mềm mại 

Mu bàn chân cao đầy 

Bắp về tròn chắc như chân nai chúa 


Tay dài buông thỏng chấm đầu gối 


._ Nam căn ấn kín 

._ Thân hình rộng dài bằng thăng 

.. Lông trên người đẹp và mọc thăng lên 
._ Mỗi lỗ chân lông có một sợi lông 

._ Thân có màu sắc vàng rực 

._ Thân phát ra ánh sáng 

._ Da mỏng và mịn 

._ Bảy bộ phận: 2 tay, 2 chân, 2 vai và đầu đều tròn đầy 
._ Hai nách đầy đặn 

._ Thân mình như sư tử 

._ Thân thăng đứng 

._ Bờ vai tròn đẹp 

.. Có 40 chiếc răng 

.. Răng đều đặn ngay ngắn 

.. Răng trắng như tuyết 

.. Hàm như sư tử 

._ Tuyến bọt tiết ra nước cam lộ 

._ Lưỡi đải 

._ Tiếng nói như Phạm thiên 

.. Mắt xanh trong 


.. Lông mi đẹp như lông mi bò rừng 


122 


PHÁP NGỮ TRONG KINH KIM CANG 


31. Trên đầu có đảnh kế nhô cao (nhục kế) 


32. Lông trăng giữa hai chân mày. 


Đức Phật Thích Ca từ nhiều đời kiếp là bồ tát tu tập lục độ 
ba la mật như bố thí để trừ lòng tham, trì giới đề trừ ô nhiễm, 
nhẫn nhục để trừ giận hờn, tinh tấn để trừ lười biếng, thiền 
định đề trừ loạn tâm, trí tuệ để trừ si mê. Bên cạnh đó, ngải còn 
tu tập từ, bi, hi, xả, lân mẫn thương yêu mọi loài. Từ những 
tâm hạnh thanh tịnh đức độ vô tướng đó đã trổ hoa ra 32 hảo 
tướng đầy đặn. Đây là tướng phúc báu viên mãn của cõi người. 
Thân chúng ta kết từ những tánh tốt, bên cạnh đó cũng có 
những thói xâu của tham sân si, ích kỷ, nên hiện ra chỉ có vài 
tướng đẹp trong 32 tướng của ngài. Đạo Phật chủ trương rằng 
những việc trang điểm tu bồ thẫm mỹ bên ngoài để có sắc đẹp, 
chỉ là cái đẹp giả, không bên. Nếu ai biết trưởng dưỡng đạo 
tâm tu tập từ, bi, hi, xả trong nhiều kiếp thì vị đó sẽ có những 
hảo tướng tận gốc hiền ra. Nếu không biết tu phước báo và đức 
hạnh thì sẽ có xâu tướng. 


16b. Ba mươi hai hảo tướng không phải là ba mươi 
hai hảo tướng mới gọi là ba mươi hai hảo tướng 

Đức Phật đem thân của ngài ra đề giúp chúng ta quan sát. 
Ba mươi hai tướng là tướng của mắt, tai, mũi, lưỡi và các căn. 
Mắt là xương máu da thịt. Tai là sụn cũng là da thịt xương 
máu. Da thịt xương là do chúng ta ăn cơm, uống nước mà có. 
Thế cho nên những tướng hảo của mắt tai mũi ấy là chẳng 
thật. Ngay bản chất của tai, mũi, lưỡi cũng chăng thật thì hình 
tướng đặt vào đâu. Thí dụ tướng đẹp thứ năm của Đức Phật là 
ngón tay có màng lưới vàng như võng của cõi trời Phạm 
Thiên. Vậy ngón tay đẹp ấy có thật không? Đức Phật cũng do 


123 


THÍCH NỮ GIỚI HƯƠNG 


hít thở không khí, thọ ánh năng mặt trời mà tạo hơi âm, do ăn 
cơm, uống nước để bào chế ra máu, rồi từ máu mà thành ra 
thị, da xương, thành màng chân, màng tay như thân con 
người. Đức Phật cũng như con người chúng ta do ăn uống, 
mượn đất nước gió lửa mà thành. Do ăn cơm mà cơm là từ 
gạo. Gạo từ cây lúa, cây lúa hút chất bố dưỡng dưới lòng đất 
kết lại thành hạt gạo. Hạt gạo cho Đức Phật vay để làm thân. 
Mượn của đất nên cũng có ngày phải trả, nên thân Phật hay 
thân ta rồi cũng tan rã trở về đất. Vậy chính bản tay là không 
có và 31 tướng hảo khác cũng không có, bởi lẽ tất cả đều là 
những da thịt máu xương mượn của đất nước gió lửa. 


Thân Phật là không có, cho đến thế giới to lớn này, quả 
địa cầu hay ngay cả hạt bụi nhỏ bé và các hình tướng khác 
cũng đều là không có. Các nhà khoa học phân tích các hình 
tướng này chỉ là do các phân tử, nguyên tử li ti hợp thành 
động lực mà có sự chuyên động. Sự chuyên động này rất 
nhanh khiến cho chúng ta tưởng như có thể chất. Nhưng sự 
thật nếu dừng lại thì chúng là cái không có thể chất, không 
năm bắt được. Chúng chỉ là một luồng năng lực đang chuyển 
động. Đức Phật nói tâm của chúng ta đang chuyên động như 
thác nước. Từ xa, chúng ta tưởng như dãi lụa trắng đứng yên 
mà thật ra nó đang ầm ầm đồ nước, nhưng nếu phân tách chia 
chẻ từng giọt nước ra thì không có chất gì là nước cả. Tâm 
của chúng ta cũng vậy, vốn không có thể chất gì cả, không 
hình không tướng nhưng hết vọng tưởng này đến vọng tưởng 
khác liên tục sai sử chúng ta suốt ngày đêm. 


Ngày nay nhờ các nhà khoa học khám phá sự thật của thế 
giới này được tạo bằng các chất nguyên tử, nên bây giờ người 


124 


PHÁP NGỮ TRONG KINH KIM CANG 


ta tin lời của Đức Phật đã tuyên bố cách đây 2600 năm. Đức 
Phật nói do tâm động, mê muội, chúng ta tự thấy là hư không, 
kết ám thành sắc, chứ tất cả vốn là cái không có và bây giờ 
các nhà bác học đã tìm ra sắc chăng khác không, không chẳng 
khác sắc, vì sắc chỉ là một nguyên tử, một năng lực chuyển 
động mà thôi. Bởi thế Đức Phật nói ngay cả thân Phật có 32 
hảo tướng đi nữa cũng không thật, tức không ngã, không có 
thân ta và thân người. Xã hội loài người đều là những thân giả 
cả, những giả tạm hiện lên thân, TỒi ngày mai lại tan hết. 
Ngay hiện tại thân này cũng là đất, nước, gió, lửa chứ không 
phải có những cô A, cô B. Tất cả đều là không cả, không có 
ta, người và mười loài chúng sanh. Tuy mắt, tai, mũi, lưỡi và 
các thân phần là không có nhưng mà phải tu phước báo bao 
nhiêu kiếp mới có được một hảo tướng, còn không tu phước 
báo thì sẽ có xấu tướng. Ngẫm lại thân của chúng ta cũng là 
da thịt máu xương, đất nước gió lửa, là chánh báo; còn hạt 
bụi, của cải, đất nước, thế giới là y báo. Cả chánh báo và y 
báo đều là hư vọng, nên Như Lai dạy răng 32 tướng không 
phải là 32 tướng thế mới gọi là 32 tướng. 


*xx**% 


CHƯƠNG 2: TÓM GỌN 


Pháp ngữ (key words) là câu pháp hay khâu khí nổi bật 
trong kinh Kim Cang. Nhà thiền có công án thì Kim Cang cũng 
có những khâu khí đánh mạnh vảo tâm thức, giúp chúng ta thấu 
triệt bản thể vốn có của tự tánh, chứng nghiệm Phật tánh chân 
không. Pháp ngữ của Kim Cang là thiền viên đốn trực chỉ chân 
tâm kiến tánh thành Phật chứ không dùng phương tiện của hóa 


125 


THÍCH NỮ GIỚI HƯƠNG 


thành tiệm tu từ từ. Đây là chương chính của sách này. 
Chương có l6 mục tức nêu bật 16 khâu khí pháp ngữ của 
Kim Cang như là 
l.. An trụ tâm và hàng phục vọng tâm. 
2. Không trụ nơi nào mà sanh tâm. 
3. Hễ có tướng đều là hư vọng. 
4. _ Nếu thấy các tướng không phải tướng tức là thấy Như 
Lai. 
5. Dùng sắc để thấy Như Lai là tà đạo. 
6. Tâm quá khư, hiện tại và tương lai là không năm bắt 
được. 
7. _ Pháp còn nên bỏ, huống chi phi pháp và Chiếc bẻ qua 
sông. 
§. Công đức thọ trì bốn câu kệ Kim Cang nhiều hơn bố 
thí của báu khắp tam thiên đại thiên thê giới. 
9... Công đức thọ trì bốn câu kệ Kim Cang nhiều hơn bố 
thí thân mạng như sô cát sông Hăng. 
10. Nếu nói Như Lai thuyết pháp là phi báng Như Lai. 
II. Trang nghiêm cõi Phật tức không phải trang nghiêm, 
mới gọi là trang nghiêm. 
12. Nhẫn nhục không phải nhẫn nhục mới gọi là nhẫn 
nhục. 
13. Bát Nhã Ba-la-mật tức không phải là Bát Nhã Ba-la- 
mật mới gọi là Bát Nhã Ba-la-mật. 
14. Vi trần không phải vi trần mới gọi là vi trần. 
15. Hợp tướng không phải là hợp tướng mới gọi là hợp 
tướng. 


126 


PHÁP NGỮ TRONG KINH KIM CANG 


16. Ba mươi hai tướng không phải là ba mươi hai tướng 
mới gọi là ba mươi hai tướng. 


CÂU HỎI THẢO LUẬN 
I1. _ Định nghĩa pháp ngữ là gì? 
2. Độ mười loài chúng sanh trong tâm là có ý nghĩa gì? 
3... Bạn thích pháp ngữ nào nhất trong 16 pháp ngữ trên. 
Vì sao? 
4. _ Nhìn chung, qua l6 pháp ngữ này, Đức Phật muốn 
dạy chúng ta cái gì? 





Ni sư Giới Hương và Chư Ni cùng Phật tử Thiền Hành trước hiên Chùa 
Hương Sen, Perris, CA, USA 


127 


CHƯƠNG 3 


CÔNG ĐỨC TIN 
PHÁP NGỮ KINH KIM CANG 





I) THẮNG DUYÊN CỦA TÔN GIÁ TU BÒ ĐÈ & 
KINH KIM CANG 

“Bấy giò, Tu-Bồ-Đề nghe đức Phật nói kinh nây, thời 
ông hiểu thấu nghĩa-thú của kinh, nên ông buôn khóc, rơi 
lệ mà bạch với đức Phật rằng: 

"Hi-hữu thay, đức Thế-Tôn! Đức Phật nói kinh điển rất 
sâu xa dường ấy, từ ngày trước khi đặng huệ-nhãn đến nay, 
con chưa từng được nghe kinh điển như thế nây.” 


Khi nghe Đức Phật giảng xong các pháp ngữ trong kinh 
Kim Cang có người cười và có người khóc. Cười là tướng của 
tâm mừng, mừng khi thấy mình đạt được một cái mới, quý 
hiếm như mừng khi thấy chúng ta có tánh Phật. Có người 


128 


PHÁP NGỮ TRONG KINH KIM CANG 


khóc vì xúc động ngỡ ngảng vì từ vô thủy đến giờ không biết 
để chịu bao nhiêu khổ và các chúng sinh xung quanh hiện giờ 
cũng thế, có tánh Phật như thế này mà không nhận ra, thế cho 
nên ngải Tu Bồ Đề xúc động và khóc. Khóc và cười đều có lý 
do cả. 


Việc thành tựu nào cũng tùy theo nhân duyên. Nhân là trí 
tuệ của mình, duyên là bộ kinh Kim Cang Bát Nhã này như 
nhân có con mắt, duyên ánh sáng mặt trời, có nhân có duyên 
đầy đủ mới thành được sự thấy. Nhân là tuệ nhãn của ngài 
Tu-bồ-đề và duyên khi ngài nghe Đức Phật giảng kinh Kim 
Cang này mà ngộ được tánh Kim Cang Bát Nhã này vốn là 
của mình từ vô thủy tới giờ, vậy mà hôi đó tới giờ phải chịu 
khô trong các loài. Còn chúng ta, nhân là nhục nhãn, duyên 
là được nghe kinh này, nhưng vì nhục nhãn còn nghiệp nên 
chúng ta hiểu được, nhưng chưa chứng và ngộ được thâm ý 
của kinh. Vậy kết quả là sao? Khi nghe kinh xong, ngài Tu- 
bồ-đề có tuệ giác thẫm sâu hiểu thấu nghĩa thú của kinh, nên 
rơi lệ buồn khóc. Còn chúng ta thì ngồi cười lả vì do nhục 
nhãn của chúng ta chưa ngộ thấy sâu xa được giá trị của tâm 
mình nên chúng ta cười. Chúng ta có chỗ hiểu, chỗ tin nhưng 
chúng ta còn bị ngũ trược, ngũ ấm trói buộc, tạng thức còn 
mê. Do có ngộ rồi mới có chứng. Ngài Tu-bồ-đề do chứng 
ngộ được nên ngài chảy nước mắt, còn chúng ta biết là như 
thế, cũng tin nhưng hiểu qua loa, chưa thấm thía nên tuệ của 
chúng ta còn giới hạn và ngu tối. 


2) TRÌ KINH KIM CANG LÀ HI HỮU BẬC NHẤT 
“Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: “Bạch đức Thế-Tôn! Nay 
con được nghe kinh-điển như thế nây, con tín hiểu, thọ trì, 


129 


THÍCH NỮ GIỚI HƯƠNG 


chẳng đủ lấy làm khó. 

Nếu khoảng năm-trăm năm rốt sau ở đời tương-lai, mà 
có chúng-sanh nào đặng nghe kinh nây, rồi tin hiểu thọ-trì, 
thời người ấy chính là hi-hữu bực nhứt.” 

Một đoạn khác: 

Về đời đương-lai, nếu có trang thiện-nam, người thiện- 
nữ nào, có thể thọ-trì, đọc tụng kinh nây, liền được đức 
Như-Lai dùng trí-huệ của Phật, đều biết rõ người ấy, đều 
thấy rõ người ấy, thảy đều được thành-tựu công-đức vô- 
lượng, vô-biên. 


Trì kinh Kim Cang tức là mượn cuốn kinh bằng giấy có 
ghi lời Phật dạy này để chúng ta tập tỉnh ra, buông được ta, 
người, chúng sanh và thọ giả. Buông được chấp ngã là vọng 
thân; buông được sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp là vọng 
cảnh. Buông được các tâm thương yêu, mừng ghét giận hờn 
là vọng tâm. Biết vọng thân (sáu căn), vọng cảnh (sáu trần), 
vọng. thức (sáu thức) là giả huyễn, tỉnh ra, buông xuống, để 
trở về với chân tâm. Chính vọng tâm buông xả ấy tỉnh ra thì 
sẽ trở thành trí Kim Cang Bát Nhã. Đức Phật đã nhập diệt 
không còn nữa, nhưng nhờ có kinh Kim Cang để lại mà 
chúng ta biết con đường đề lần tìm về nhà. 


Thế nào là trì kinh Kim Cang? Biết tất cả vạn pháp, 
những hình tướng, ta người chúng sinh, thọ giả đều theo nhân 
duyên giả hiện không thật. Ngay đến 32 hảo tướng của Phật, 
ngay đến pháp vô thượng bồ đề đi nữa thì Đức Phật cũng bảo 
tất cả các hiện hình, hiện tướng đó đều không thật. Vì hư 
vọng nên tất cả sẽ tan thành không. Tuy tất cả là hư vọng 
nhưng bản thể là tánh Kim Cang Bát Nhã. Trì kinh Kim Cang 


130 


PHÁP NGỮ TRONG KINH KIM CANG 


giúp chúng ta trở về thật tánh Kim Cang này, nên việc này là 
hy hữu. Còn việc chạy theo phước báu hữu lậu thọ hưởng 
sung sướng là việc nhiều người làm nên rất nhiều người còn 
vướng mắc, sa vào vòng sanh tử, cho nên việc này không phải 
là hy hữu mà rất đáng thương, đáng tiếc. Những ai muốn có 
trí tuệ Bát Nhã, thánh thơi giải thoát như chư Phật, chư 1t Ổ, 
muốn được như thể phải có công phu nghiêm mật, tu thật sự 
một lòng một dạ, lúc nào cũng quan sát tất cả các pháp hữu 
ví. Hữu là có, vi là làm ra. Những pháp có làm ra đều sẽ như 
mộng. Mộng là do tâm mình hư vọng biến hóa ra. Huyễn là 
trò ảo thuật biến hóa giả tạm như bọt nước, như hình bóng, 
như điện chớp, bảo ảnh. Bản chất không thật, tướng vô 
thường chợt có chợt không. Hàng ngày chúng ta phải quan sát 
để biết cái gì cũng huyễn, để thành thói quen giác tỉnh. Đức 
Phật dạy nếu còn dùng hình sắc thấy ta, dùng âm thanh cầu ta, 
như vậy là tà đạo. Những người dùng âm thanh, sắc tướng 
cầu thành Phật thì sẽ không thấy Phật. Làm thế nào để thấy 
được Phật? Chúng ta phải biết ông Phật của mình đang biết 
nói, đang biết nghe, đang biết thấy. Con chó, mẻo, gà, heo, vịt 
cũng có tánh biết này. Hãy nhận lẫy tánh Phật hy hữu chân 
thật thường còn của chúng ta. Chúng ta thế nào thì Chư Phật 
cũng thế. Mười phương chư Phật, mười phương chúng sanh 
đồng một thể tánh Kim Cang chân không Bát Nhã. Nhận ra 
tánh chân không Bát Nhã này tức là Phật, thấy được Phật thật 
sự. Tánh này ở nơi chúng sanh gọi là Phật tánh, ở nơi cây cối 
nhà cửa gọi là pháp tánh. Tánh này là bản thể của hết thảy 
vạn pháp. Cho nên khi thành đạo, Đức Phật nói rằng Ở nƠI 
vạn pháp thành chánh giác. Ở nơi vạn pháp tức là ở ngay cây 
ôi, cây dừa, núi, sông, đất, nước, con người, chúng sanh, vạn 
vật, chỗ nào cũng là vạn pháp, chỗ nào cũng là chánh giác. 
Phàm sở hữu tướng đều là hư vọng, nếu thấy các tướng là 


131 


THÍCH NỮ GIỚI HƯƠNG 


huyễn nhưng tánh thê là tánh giác. Biết như thế là thấy được 
Phật, chỗ nào Phật cũng có mặt hết nhưng chúng ta bị các 
tướng đánh lừa. Chúng ta bị cây ối, xoài, con chó, con mẻo, 
cái nhà, các tướng đánh lừa, nên chạy theo đó mà nổi hờn 
giận buôn phiền, tham sân si. Trì tụng pháp ngữ của kinh Kim 
Cang giúp chúng ta thấy được sự thật giữa tánh tướng này. 
Như pháp ngữ số tám và số chín, Đức Phật đã nhắn mạnh chỉ 
trì bốn câu kệ của kinh Kim Cang phước vô lượng hơn cả thí 
của báu đầy tam thiên đại thiên thế giới và thí thân mạng như 
số cát sông Hằng. Vị nảo tập trì kinh Kim Cang như thế là hy 
hữu, là được vô lượng vô biên công đức bởi lẽ vị ấy đang 
từng bước bỏ tướng để trở về tánh chân không bát Nhã Kim 
Cang của mình. Vị ấy đang từng bước để thấy các tướng là hư 
vọng nhưng thê là Như Lai Tạng Diệu Chân Tánh. 


3) TIN KINH KIM CANG LÀ KÍNH THỜ VÔ SỐ 
PHẬT 

Tu-Bồ-Đề bạch cùng đức Phật rằng: "Bạch đức Thế- 
Tôn! Như có chúng-sanh nào được nghe những câu trong 
bài giảng- giải như vậy, mà sanh lòng tin là thiệt chăng?” 

Đức Phật bảo Tu-Bồ-Đê: "Ông chớ nói lời ấy! Sau khi 
đức Nhưu-Lai diệt-độ, năm trăm năm sau, có Hgười trì-giới, 
tụ phước, có thể sanh lòng tin nơi những câu trong bài nẫy 
mà cho đó là thiệt, thời phải biết rằng người ấy chẳng phải 
chỉ vụn trông căn-lành từ nơi một đức Phật, hai đức Phật, 
ba, bốn, năm đức Phật, mà người đó đã yun-trÔng căn-lành 
từ nơi vô-lượng nghìn muôn đức Phật rôi. 

Như có ai nghe những câu trong bài nây sanh lòng tin 
trong sạch nhẫn đến chừng trong khoảng một niệm. Tu-Bồ- 
Đề! Đức Như-Lai đều thấy, đều biết, những chúng-sanh đó 


132 


PHÁP NGỮ TRONG KINH KIM CANG 


đặng phước-đức vô-lượng dường ấy. Tại vì sao? Vì những 
chúng-sanh đó không còn có tướng ngã, tướng nhân, tướng 
chúng-sanh, tướng thọ-gii, không có tướng pháp, cũng 
không có tướng phi-pháp. ” 


Đức Phật dạy trên thế gian này rất ít có người chánh tín. 
Nếu có người tin đúng thì nên biết người đó đã gieo trồng căn 
lành không phải ở ba, bốn, năm Đức Phật mà ở vô lượng ngản 
muôn đức Phật. Thế cho nên nếu chỉ gieo trồng căn lành ở bốn, 
năm Đức Phật thì chưa tin nổi về kinh Kim Cang này mà phải 
ở vô lượng ngàn muôn đức Phật. Người đó chăng những nghe 
pháp phụng sự cúng đường ở một, hai, ba, bốn Phật mà nơi vô 
lượng Phật. Như những người học đại thừa học một lần thì 
hiểu ít, nhưng học năm lần, mười lần, ba bốn chục lần thì 
người ta hiểu thấu đáo hơn. Cũng thế những người đã gặp 
Phật, đã được học Phật pháp mà đây nói là đã gặp vô lượng 
Phật để học Phật pháp cả vô lượng lần thì những vị ấy mới tin 
được kinh Kim Cang này, mới tin được chân tâm Bát Nhã vô 
tướng này là thật. Người bình thường sẽ cảm thấy khó hiểu và 
khó tin nghĩa lý cao sâu của đại thừa này. Vì vậy, Đức Phật 
phải đợi đến cuối đời mới đám nói, mới dám tiết lộ kinh Đại 
thừa về tánh Kim Cang này. Mười hai năm đầu, trong A-hàm, 
Đức Phật dạy chúng ta tu thiện, bỏ ác, bỏ những vọng tâm, bởi 
vì chúng ta quá quen với những cái giả, quá quen sống với căn 
trần thức, cho nên bây giờ tập thấy sự thật của những thói quen 
vọng tưởng này. Tập thấy nó là giả đã rồi mới nhận được tánh 
Kim cương Bát Nhã này. 


AI tin được kinh Kim Cang thì phước đức của người này 
không thể đo lường được như hư không ở khắp cả mười 


133 


THÍCH NỮ GIỚI HƯƠNG 


phương. Hư không ở phương đông tây nam bắc, ở phương 
trên dưới trong ngoài, không thể đo lường được thì phước đức 
của người này cũng như thế, mênh mông bát ngát không suy 
tính được. Cho nên, những người bình thường không có trí 
tuệ khó tin được kinh này, chỉ những người có trí tuệ, trì giới 
và tu phước mới tin lời Phật nói và không có chấp ngã, chấp 
pháp. Như Lai biết chúng sanh ấy vô lượng phước đức bởi lẽ 
họ đã trồng căn lành thâm sâu nơi vô số chư Phật; họ đã thờ 
vô số chư Phật. Tin kinh Kim Cang nghĩa là vị ấy tin răng 
trong không chấp ta, người, chúng sanh, thọ giả; ngoài không 
chấp sáu trần cho đến những cây ối, cây xoài, nhà cửa, núi 
sông, vạn pháp vạn hình là thật thì vị tu tập chân thật đó sẽ 
thấy được thật tướng Bát Nhã chân không của kinh Kim 
Cang. Vị ấy đã chứng kiến thấy được ta, người, chúng sanh, 
thọ giả là hư vọng nên không đi về con đường lầm mê ấy nữa. 
Vì cớ sao? Vì vị ấy đã tin chắc hướng đi giải thoát như thế. Vị 
ấy không chấp pháp cũng không chấp phi pháp. Dù có thê 
chưa bỏ hắn các thói quen vi tế, nhưng vị ấy cũng hướng về 
sự vô ngã, vô nhân. 


Nếu ai nghe Đức Phật giảng pháp mà sanh lòng tin trong 
sạch thì biết người đó được công đức vô lượng. Nếu niệm vừa 
rồi tin nhưng niệm sau không tin nữa thì niệm trước có công 
đức nhưng niệm sau không công đức. Thật ra, nếu một khi 
chúng ta đã tin thật sự chứ không mê tín, nông nổi, hão huyền 
thì chúng ta sẽ có lòng tin bất động, không dễ dàng thay đổi ở 
niệm trước niệm sau. Chúng ta có hiểu mới có tin mà đã có 
tin thì mới có phước đức. Nếu không hiểu mà mê tín thì 
không có phước. Chúng ta có lòng tin trong sạch là được chứ 
không nhất định là phải có nhập định, có thiền chứng thấy 
mới được. Có lòng tin chân thật ở kinh Kim Cang là vị ấy 


134 


PHÁP NGỮ TRONG KINH KIM CANG 


không chấp ta, người, chúng sanh, thọ giả, biết phi pháp 
không thật mà đến chánh pháp cũng không thật, tất cả chánh 
tà đều là hư vọng thì mới thật là người kính thờ vô số Phật. 
Có cái thấy như vậy, hiểu như vậy mới gọi là tin kinh Kim 
Cang này. 


Tôn giả Tu-bồ-đề nghe Đức Phật giảng như thế, ngài ngại 
liệu Phật tử nghe có tin không vì nghĩa lý Kim Cang cao quá. 
Chúng sanh sẽ không hiểu được, sẽ không tin được. Đức Phật 
mới bảo chớ có nói như thế, chắng những là tương lai sau 
nảy, chăng những là hiện tại lúc Đức Phật đang ban pháp 
thoại mà ngay đến về sau, sau khi Như Lai diệt độ rồi. Năm 
trăm năm về sau nghĩa là hết thời chánh pháp rồi chúng sanh 
nghe pháp Kim Cang này vẫn có người tin được. Thế nhưng 
người tin phải là người có trí, có giới, có phước mới tin được 
kinh Kim Cang này. Do trì giới, tu phước, mới có trí tuệ. Do 
có trí tuệ nên mới tin kinh Kim Cang. Còn nếu không trì giới, 
không tu phước, tội chướng ngập đầu thì trí tuệ sẽ không 
khai. Trí tuệ không khai thì không hiểu và do không hiểu nên 
sẽ không tin. Cho nên, năm trăm năm sau tức là vào thời Phật 
pháp đã kém đi, thời chánh pháp đã hết, còn tượng pháp, mạt 
pháp và Đức Phật đã nhập niết bản thì có những ai biết trì 
giới tu phước thì mới có thể sanh được lòng tin chân thật đối 
với kinh Kim Cang này thì phải biết người này không phải là 
thờ một, hai, ba, bốn đức Phật mà vị này đã tu từ lâu đời, đã 
trông căn lành từ vô lượng ngàn muôn đức Phật thì mới tin 
được mới hiểu được kinh Kim Cang. 


4)_ KINH KIM CANG LÀ MẸ CỦA CHƯ PHẬT 
Đức Phật dạy: Nây Tu-Bô-Đề! Tắt cả các đức Phật và 


135 


THÍCH NỮ GIỚI HƯƠNG 


pháp Vô-thượng Chánh-đẳng Chánh-giác của các đức 
Phật, đều từ kinh này mà có ra.” 

Một đoạn khác: 

“Còn nếu kinh điển nây ở tại chỗ nào, thời chỗ đó chính 
là có dức Phật, hoặc có hàng tôn-trọng Đệ- Tử của Phật. ” 

Một đoạn khác: 

Nếu những nơi-chỗ nào mà có kinh nây, thời tất cả 
Trời, người, A-Tu-la.., trong đời đều nên cúng-dường. 
Phải biết chỗ đó chính là tháp thờ đức Phật, đều phải cung 
kính lễ lạy, đi nhiễu quanh, đem các món hoa-hương mà 
rải trên chỗ đó. 


Có người hỏi: Kinh có trước hay pháp có trước? Giống 
như hỏi Đức Phật có trước hay pháp có trước? Đức Phật trả 
lời kinh này là mẹ của tất cả chư Phật. Kinh này là trí tuệ Kim 
Cang Bát Nhã, vô sanh bất diệt, ai cũng sẵn có rồi. Vì mê nên 
là chúng sanh, hễ ngộ thì thành Phật. Vậy Phật có trước hay 
pháp có trước? Pháp vẫn đang có mặt thường trụ tại đó, 
không trước không sau. Pháp vẫn đứng đấy, hễ mê là chúng 
sanh, ngộ là Phật. Pháp là thể chất, hễ chúng ta mê thể chất 
này, quên đi thì không có Phật. Bây giờ tỉnh được ra, nhận 
được thể chất của mình thì là Phật. Vì thế, Phật và chúng sanh 
là do mê ngộ mà đặt tên. Pháp thì bản lai vẫn thường trụ. 


Phật và chúng sanh chỉ là nhân duyên, chứ pháp hay kinh 
là cái gốc bản thể, cho nên không có cái nào trước hay cái nào 
sau. Dù có mê thì pháp vẫn đứng đấy, tánh Phật vẫn đứng 
đây, không hao không hụt; dù có thành Phật thì pháp vẫn 
đứng đấy không thêm không bớt. Phật nói tướng của vạn 
pháp có sanh có diệt, chứ bản thể pháp thì thường trụ, không 


136 


PHÁP NGỮ TRONG KINH KIM CANG 


trước không sau, không sanh không diệt. Ở đây, kinh Kim 
Cang chỉ cho chúng ta trí tuệ Bát Nhã bất sanh bắt diệt, đó là 
mẹ của chư Phật, mẹ của tất cả kinh, bởi vì tất cả chư Phật, tất 
cả pháp đều từ kinh Kim Cang này mà ra. Quan trọng nhất là 
chúng ta trở về sông với tánh Bát Nhã bất sanh, bất diệt. 
Đừng biện luận là Phật trước hay pháp trước, cần nhất là 
chứng ngộ, nắm lây then chốt thì sẽ tự sẽ biết những việc này, 
như nóng lạnh tự mình biết. 


5_ NHỜ CÔNG ĐỨC TRÌ K.INH MÀ NGHIỆP 
CHƯỚNG NHẸ TIÊU 

Như có trang nam-tử, thiện nữ-nhân nào, thọ-frì, đọc- 
tụng, kinh nấy, lại bị người khinh-tiện; thì những tội 
nghiệp đã gây ra trong đời trước, người ấy đáng lẽ sẽ phải 
đọa vào ác-dạo, nhưng bởi trong đời nay, bị người khinh- 
tiện, nên tội-nghiệp đã gây ra trong đời trước đó, liền được 
tiêu-diệt, người ấy sẽ đặng dạo Vô-thượng Chánh-đẳng 
Chánh-giác. ” 


Ngài Tu Bồ Đề thưa với Đức Phật răng nay con được 
nghe kinh Kim Cang như thế, tin hiểu thọ trì như thế không 
có gì là khó. Khoảng 500 năm về sau, Đức Phật và các bậc 
thánh đã nhập niết bàn cả rồi; thế gian không có Phật và cũng 
hiếm hoi các bậc thánh, chỉ còn những người bạc phước, kém 
phước ở với nhau. Nếu những người kém phước ấy nghe kinh 
Kim Cang này thì sẽ thấy rất khó hiểu. Người nảo giác tỉnh 
lia được những hư vọng của ta, người, chúng sanh, thọ giả; 
không còn chấp vào những tướng ta, người, chúng sanh, thọ 
giả thì người đó là giác, là Phật. Chúng sanh ở trong đường 
mê, còn người tỉnh ở trong đường giác. Vào thời gian 500 


137 


THÍCH NỮ GIỚI HƯƠNG 


năm về sau, không có Phật làm sao chúng sanh hiểu được 
những ý này. Thế cho nên nếu ai nghe hiểu và tin những ý 
nảy trong kinh Kim Cang thì biết vị đó quý hiểm lắm. 


Ai cũng có nghiệp chướng. Vậy làm sao để sạch các 
nghiệp chướng ấy? nghĩa là làm cho nhẹ hay tiêu sạch các 
quả báo như quả báo đọa địa ngục, ngạ quỷ, bàng sanh. Đức 
Phật dạy nhờ công đức trì kinh Kim Cang nên quả báo ấy nhẹ 
đi. Ví dụ như bệnh nặng thì sẽ giảm đi, thay vào đó là bị 
người ta chê bai hay bị mất tiền của, nhà cửa. Do một tai nạn 
nhỏ xảy ra mà giải được nghiệp báo lớn, quả báo hết sức nặng 
sẽ nhẹ đi rất nhiều. Thế cho nên nếu người tu hành gặp những 
chuyện không may mắn như ốm đau, bệnh hoạn, mất tiền của, 
tài sản, bị hàm oan, chưỡi bưới, nên biết đây là nhờ chúng ta 
có tu nên mới bị những chuyện nhỏ như thế. Đáng lẽ phải bị 
những quả báo nặng nề như làm thân súc sanh, đọa địa ngục, 
ngã quỷ ấy thì ngàn vạn kiếp khó ngóc đầu ra, bây giờ chỉ bị 
một chút tai nạn, như bị chê bai, bị tai nạn hoặc bị tiếng xấu 
một chút như vậy phải mừng; đừng mê hoặc tà kiến nghĩ rằng 
do tu mà đồ nghiệp. Chúng ta đừng có mê hoặc, đụng đâu vạ 
lây, đụng đâu nói đấy, đồ thừa cho nhà chùa, rồi tự chuốt lẫy 
quả báo nguy hại thì không nên. 


“Bồ tát sợ nhân, chúng sanh sợ quả” nghĩa là hành giả 
Kim Cang không có tạo nhân xấu nữa để nghiệp được trong 
sáng, còn chúng sanh cứ tạo nhân ác nhưng khi quả khổ đến 
thì khóc la sợ hãi. Nhân là quan trọng. Hiểu kinh Kim Cang 
rồi thì không tạo một nhân xấu dù hoàn cảnh đưa đây thế nào. 
Vị hành giả Kim Cang hiểu lý nhân quả mừng rằng nhờ kinh 
tín thọ trì kinh Kim Cang mà những nghiệp xấu nặng nề khác 


138 


PHÁP NGỮ TRONG KINH KIM CANG 


đáng lẽ xảy ra đã tiêu mắt. Thế cho nên, tụng kinh Kim Cang 
này có lợi ích tiêu nghiệp thoát báo nặng nề, mà lại còn được 
tiễn lên quả vị Phật, thành tựu chánh đăng chánh giác nữa. 


6)AI NGHE KINH KIM CANG MÀ KHÔNG KINH 
KHÔNG SỢ LÀ RẤT HIẾM CÓ 


Nây Tu-Bồ-Đề! Lại như có người được nghe kinh nây 
mà lòng không kinh-hãi, không e sợ, không nhút-nhát, thời 
phải biết, người đó rất là hi-hữu. Bởi vì sao? Nây Tu-Bồ- 
Để! Đức Như-Lai nói môn Ba-la-mật thứ nhất chính chẳng 
phải môn Ba-la-mật thứ nhất, đó tạm gọi là môn Ba-la-mật 
thứ nhất. ” 


Tu-bồ-đề thưa với Đức Phật răng 500 năm về sau có 
chúng sanh nào nghe kinh nảy, tin hiểu thọ trì đó là bậc hiễm 
có thứ nhất, bởi vì những người hiểu được kinh này là không 
có chấp ta, người, chúng sanh, thọ giả là bậc nhất. Đức Phật 
mới khăng định thêm: Đúng thế! Đúng thế! Người nghe mà 
thọ trì, không kinh, không hãi, không sợ là người rất hiếm 
lắm, là đệ nhất ba la mật, tức là sang bờ kia, là ở trên cao 
nhất. Người đệ nhất này phải thấy được tánh Như Lai ở khắp 
pháp giới thì mới là ba la mật, là trí tuệ đệ nhứt. Thấy được 
Như Lai Tạng ở khắp pháp giới thì đâu có chia đệ nhất, đệ nhị 
đâu có bờ này bờ kia, đâu có kẻ mê, người trí thì mới thật là 
đệ nhất. 


Ba la mật là trí tuệ cứu cánh, thấy tất cả bảy đại”? đều là 


%0 Bảy đại: đất, nước, gió, lửa, không, kiến, thức. 


139 


THÍCH NỮ GIỚI HƯƠNG 


Như Lai tạng, Chân không Bát nhã, không có chia bờ bên này 
và bờ bên kia nữa, không có phân chia trí với ngu nữa, mới 
thật là đệ nhất. Nhưng đệ nhất ba-la-mật không phải là đệ 
nhất ba-la-mật, mới gọi là đệ nhất ba la mật. Bây giờ chúng ta 
đang sống trong thế gian, cần phải phân biệt, cho nên tạm đặt 
ra có lời nói, gọi là đệ nhất ba la mật, chứ người đạt được trí 
tuệ ba la mật không có thấy ta, người, chúng sanh và thọ giả 
nữa thì làm sao có người cao và người thấp. 

Thật ra Phật tử không phải kinh sợ khi nghe Đức Phật nói 
công đức bó thí cả tam thiên đại thiên thế giới không bằng 
công đức người trì kinh, nhưng họ kinh sợ khi nghe Đức Phật 
tuyên bố không có ta, người, chúng sanh, thọ giả thì thính 
chúng thật kinh sợ. Như trong kinh Lăng Nghiêm, tôn giả A- 
nan nghe Phật nói tâm mà ngải A-nan thấy 32 hảo tướng của 
Đức Phật để đi xuất gia là vọng tâm, không phải tâm, thì A- 
nan rất kinh hãi mà bạch rằng: Nếu không có tâm thì chúng 
con như gỗ đá không có tình thức hay sao? Cũng thế mọi 
người kinh sợ khi nghe nói thân này không phải là thân của 
họ bởi lẽ vô nhân, vô ngã. Tâm không phải là mình bởi vì đó 
là vọng tâm; cảnh đây cũng không phải mình bởi vì vọng 
cảnh; tất cả đều không có. Vậy chúng ta là cái rỗng không, 
không có gì hết sao? Điều này khiến cho nhiều người hoảng 
hốt, sợ hãi. Vì thế khi ai nghe kinh Kim Cang mà không kinh, 
không sợ trước những áo nghĩa đại thừa thâm sâu này thì thật 
là hiểm có. 


7) TÔN TRỌNG KINH ĐIẾN 


“Này Tu-Bô-Đê! Lại nữa, ty chô nào giảng nói kinh 
nây, nhân đên một bài kệ bôn câu v.v... phải biêt chô đó, tất 


140 


PHÁP NGỮ TRONG KINH KIM CANG 


cả Trời, Người, A-Tu-La... trong đời, đều nên cúng-dường 
như là tháp miễu thờ đức Phật. Huống nữa là có người nào 
hay thọ-trì, đọc-tụng, trọn cả kinh nây!” 


Tất cả A-tu-la, trời, người phải tôn trọng giảng đường, 
những chỗ giảng thuyết kinh Kim Cang vì nơi đó được xem 
như tháp miễu của Phật. Dù nơi ấy chỉ nói bốn câu kệ thôi, 
chúng ta cũng phải tôn trọng chỗ ấy như là tháp của Phật, 
huống chỉ người thọ trì đọc tụng pháp Đại thừa. Có ba việc 
hiếm có: cuốn kinh, người đọc thọ trì và chỗ của người đọc 
kinh. Chỗ nào có Kinh Kim Cang này tức là có Phật và có đệ 
tử lớn của Phật. Hiếm có là quý giá hiếm hoi ở công đức và ở 
sự lợi ích. Cuốn kinh Kim Cang này khai mở trí tuệ và đưa 
chúng ta lên quả vị Phật. Thế nhưng quan trọng ở chỗ chúng 
ta biết sử dụng kinh Kim Cang hay không? Nếu có kinh mà 
chúng ta không học, không trì, không tụng quyền kinh ấy thì 
cũng trở nên vô ích. Cho nên, chúng ta phải học, thọ trì và 
khuyên mọi người tụng trì để khai mở trí tuệ cho mỗi ngưỜi, 
chứ không phải để kinh thờ một chỗ. Đó là chúng ta phải tôn 
trọng giáo lý một cách chơn chánh. Bởi vì người có trí tuệ 
mới hiểu được kinh này, mới biết học và quý kinh Kim Cang 
này. 


8)CÚNG DƯỜNG 84 NGÀN VỊ PHẬT KHÔNG 
BẰNG CÔNG ĐỨC TRÌ KINH KIM CANG 


Nây Tu-Bồ-Đề! Ta nhớ lại hôi thuở trước đức Phật 
Nhiên-Đăng ra đời, vô-lượng vô-số kiếp về quá-khứ, Ta gặp 
đặng tám-trăm bỗn-nghìn muôn-ức na-do-tha các đức Phật, 
lúc ấy Ta thảy đều hẳu-hạ, cúng-dường, không có luống bỏ 


141 


THÍCH NỮ GIỚI HƯƠNG 


qua. 

Về đời mạt-thế sau nẩy, nếu có người hay thọ-trì, đọc- 
tụng kinh nây, thời công-đức của những người ấy có được, 
nếu đem so sánh với công-đức cúng-dường các đức Phật 
của Ta trong thuở trước, thời công-đức của Ta sánh không 
bằng một phân trăm, một phẩn nghìn, muôn, ức, cho đến 
tính đếm thí-dụ đều chẳng bằng được. 

Một đoạn khác: 

“Về đời mạt-thế sau nây, nếu có trang thiện-nam, người 
thiện-nữ nào, thọ-trì, đọc-tụng, kinh nây, công-đức của 
những người đây đặng, nếu Ta nói đủ hết cả ra, hoặc có kẻ 
nghe đó, trong lòng liền cuông-loạn, nghỉ-ngờ, không tỉn. ” 


Đức Phật Thích Ca có công đức cúng dường 84 ngàn muôn 
ức na do tha Đức Phật. Điều này cho thấy công hạnh tu phước 
của Ngài rất nhiều. Đức Phật phụng thờ cúng dường 84 ngàn 
muôn ức na do tha các vị Phật không đề sót một vị Phật nào. 
Đức Phật kể công đức to lớn của ngài như vậy để so sánh công 
đức ấy cũng không bằng một phần trăm, một phần ngàn muôn 
ức của công đức đọc tụng kinh Kim Cang. Lời tuyên bố này 
của Đức Phật rất khó hiểu. 


Nếu Phật nói cho đủ công đức của người trì kinh Kim 
Cang thì mọi người nghe chắc sẽ phát cuồng không tin. Ai 
đọc tụng, thọ trì, giảng nói trọn hết kinh Kim Cang này công 
đức không thể nghĩ bàn. Bởi công đức to lớn ấy mà người thế 
gian không thể hiểu nổi được, không thê hiểu hết lợi ích của 
sự giác ngộ chân tâm Bát Nhã của tánh Kim Cang. Người thế 
gian ở trong đường mê, không thê hiểu và biết được cảnh giới 
thường trụ, cho nên nói là không thể nghĩ bàn. Ý nghĩa của 


142 


PHÁP NGỮ TRONG KINH KIM CANG 


kinh không thể nghĩ bàn, cho nên phước báo lại càng không 
thể nghĩ bàn được. 

Nếu có người thọ trì, đọc tụng kinh Kim Cang này, lại 
rộng vì người khác giảng nói thì Đức Như Lai ắt thấy người 
ấy sẽ có công đức không thể lường, không có bờ mé, không 
thể nghĩ bàn. Những người như thế sẽ gánh vác ngôi báu vô 
thượng chánh đẳng chánh giác của Như Lai. Những người 
thích pháp nhỏ tức là còn chấp ta, người, chúng sanh, thọ giả 
thì đối với kinh Kim Cang này không có lắng nghe, thọ trì, 
đọc tụng, không có vì người khác giảng nói. 


Nơi nào có cuốn kinh Kim Cang này thì tất cả thế gian, 
trời, người, A-tu-la đều nên cúng dường lễ bái. Chính kinh 
Kim Cang này là tháp miễu thờ Phật, chúng ta phải cung kính 
đảnh lễ, đi nhiễu quanh, dùng các thứ hương hoa cúng dường. 
Về đời mạt-thế sau này, nếu có người hay thọ-trì kinh Kim 
Cang này, thời công-đức của vị này so với công-đức cúng- 
dường các đức Phật của ngài Thích Ca trong thuở trước, thời 
công-đức của Phật Thích Ca không bằng một phần trăm hay 
một phần ngàn. 


Như vậy, công đức vô lượng không thể nghĩ bàn cho 
những ai bất kế Phật tử hay các bậc xuất gia phát tâm trì tụng 
kinh Kim Cang này, đều được hưởng lợi lạc như nhau. Thật 
ra, an lạc tu tập ở trong chùa không có những ràng buộc trong 
thế gian, không có vọng riêng ở đời thì chúng ta sẽ chuyên 
tâm thọ trì kinh Kim Cang này hơn. Chỉ sợ chúng ta không có 
lòng thọ trì kinh Kim Cang, mà cứ bận rộn với những chuyện 
lủn củn của yêu ghét, giận hờn. Nếu chúng ta tha thiết trì kinh 
Kim cang để mạnh mẽ buông đi vọng thân, vọng cảnh, vọng 


143 


THÍCH NỮ GIỚI HƯƠNG 


tâm; quay ngó lại tâm của mình xem có chấp nhân, chấp ngã 
nữa không thì nên bỏ thì chúng ta sẽ trở về với cái thật. 
Chúng ta làm phước để ngày mai mình được quả báo trang 
nghiêm cõi Phật của mình. Tuy nhiên, phước vô vi trở về tâm 
thật của mình hơn phước hữu vi bên ngoài nhiều. Như vậy từ 
đầu đến cuối kinh, chúng ta thấy Đức Phật luôn tán thán 
phước vô vi, tánh phước đức hơn là phước hữu vi hay tướng 
phước đức. Việc thọ trì kinh kết thành vô lượng vô biên công 
đức là do thọ trì đưa đến nắm được tánh Phật, tánh Kim Cang 
Bát Nhã. Do thường đọc tụng kinh Kim Cang này sẽ gợi cho 
chúng ta nhớ tánh Kim Cang Bát Nhã sẵn có của chúng ta. 


CHƯƠNG 3: TÓM GỌN 


Sau khi nghe kinh Kim Cang xong, ngải Tu-bồ-đề rơi lệ 
buôn khóc, bởi vì ngài có tuệ giác thâm sâu hiểu thâu nghĩa lý 
thâm áo và công đức vô lượng của Kinh Kim Cang (trong khi 
chúng ta không khóc như ngài vì chúng ta chưa chứng và ngộ 
được thâm ý của kinh). Trì kinh Kim Cang là hi hữu bậc nhất vì 
chỉ cho chúng ta biết đường trở về nhà tâm linh. Trì kinh Kim 
Cang là kính thờ vô số Phật, bởi lẽ kinh Kim Cang là mẹ của 
chư Phật. Nhờ trì kinh Kim Cang mà nghiệp chướng nhẹ tiêu. 
Ai nghe hiểu kinh Kim Cang mà không sợ hãi là rất hiếm có. 
Công đức cúng đường 84 ngàn vị Phật, không bằng công đức trì 
kinh Kim Cang. 


144 


PHÁP NGỮ TRONG KINH KIM CANG 


CÂU HỎI THẢO LUẬN 


1. _ Vì sao Tôn giả Tu Bồ Đề khóc khi nghe Đức Phật 
giảng xong Kinh Kim Cang? 

2. Công đức như thế nào khi chúng ta tin Pháp ngữ của 
Kinh Kim Cang? 

3. Vì sao kinh Kim Cang được gọi là mẹ của chư Phật? 

4. _ Xin kế một kinh nghiệm do nhờ trì kinh Kim Cang mà 
nghiệp chướng nhẹ tiêu. 


145 


CHƯƠNG 4 
KẾT LUẬN 





Đức Phật dạy nếu chúng ta vô minh không nhận được 
tánh Kim Cang Bát Nhã ba la mật này thì sẽ như bà già mù đi 
trong rừng xương. Mê muội chấp có ta, người, chúng sanh, 
thọ giả là ma lực của vô minh. Bà giả ấy vì mù tối nên sẽ 
không sáng suốt như bồ thí thì mong cầu phước hữu vi sung 
sướng rồi lại đi vào đường khổ vướng mắc sanh tử. Cho nên 
bây giờ muốn sáng suốt thì chúng ta phải gỡ sự mù tối ở trong 
mắt ra, đừng để cho mù nữa. Một con mắt mù là do sự chấp 
ngã làm mù và một con mắt kia bị mù là do chấp pháp nó làm 
mù. Chúng ta mù là bởi vì chúng ta không thấy đúng sự thật, 
đã không thấy đúng sự thật mà còn thấy sai nữa và do sự sai 
lầm này làm cho mình mê lạc trong mười loài chúng sanh. 
Thí dụ khi bố thí, chúng ta cứ chấp có ta (là người bồ thí), có 
người (là người nhận thí) và có vật (quả đề bố thí), cho nên hễ 
người nào là thân với mình, khen mình, hay cho mình nhiều 
quà cáp thì chúng ta thích và cho là người tốt. Nhiều khi có 


146 


PHÁP NGỮ TRONG KINH KIM CANG 


người làm bậy nhưng chúng ta vẫn cứ khen. Còn người nào 
thắng thắn, thật thà, không cho mình quà bánh, cũng không 
khen hay lân mẫn thì chúng ta coi thường lạnh lẽo, không 
thích họ. Có những người tốt, làm điều phải thì chúng ta lại 
cứ chê cho là xấu, là bậy. Cho nên, Đức Phật dạy không có trí 
tuệ Kim Cang, không thấy được sự thật, sẽ như bà già mù đi 
trong rừng xương sọ. 


Đức Phật khuyên không chấp ta, người, chúng sanh, thọ 
giả mới thật là người tin kinh Kim Cang, mới thật là kính thờ 
vô số Phật. Đức Phật bảo thêm không có tướng pháp, tướng 
phi pháp nhưng nhớ lúc qua sông, chúng ta cần cái bè, bây 
giờ lên bờ rồi thì chúng ta bỏ bè lại. Nhưng để bè lại chứ 
không phải là phá hư cái bè, để cái bè đó cho người khác cần 
đến thì sử dụng. Cũng như uống thuốc để trị bịnh, khi hết 
bịnh rồi thì không uống thuốc nữa, nên để thuốc cho người 
khác dùng chứ không phải phá hủy thuốc đó đi. Thân vàng 
kim sắc của Đức Phật mà còn là hư vọng thì bao nhiêu cái 
thân uế trược như chúng ta đây đều không có thật. Đức Phật 
không cần nói những thân khác, ngài chỉ lấy ngay thân của 
ngài để minh bạch rằng sắc thân và hình tướng là hư vọng 
huyễn ảo. Lìa cả sắc, lìa cả tướng thì mới sống với tánh Kim 
Cang Bát Nhã này được. 


Có nhiều người nếu không học các kinh Đại Thừa như 
Lăng-nghiêm, Pháp Hoa, Kim Cang thì bao giờ mà biết Phật 
thật cả, chỉ sống trong ảo giả, trong đường mê mà cứ cho là 
thật. Sống cho những tướng và cảnh sống đây là thật. Cho nên 
nhờ học kinh Kim Cang hôm nay giúp chúng ta trở về với 
mình, với cái thật của ta, còn hình tướng thì đều hư giả, đừng 


147 


THÍCH NỮ GIỚI HƯƠNG 


khởi tâm yêu thích bám vào thân mình, đừng ích kỷ tật đó. 
Dùng trí Kim Cang để buông tâm yêu thích thân (ái ngã), biết 
coi thường thân này đề phụng thờ Tam bảo, phục vụ đại 
chúng. 


Cuộc đời sanh tử đều hư vọng. Thân như bóng chớp, 
chiều tà. Quang cảnh cũng thế vừa mưa rồi chợt nắng, vừa 
mới sáng rồi lại tối. Nay chuyện này mai chuyện khác luân 
chuyên thay đổi. Như bông hoa sáng tươi, chiều héo; như 
bóng bóng nước chợt thấy liền tan, đều là những cái không 
có. Chúng ta từ nhỏ đến lớn, ăn cơm uống nước bào chế ra 
máu, bào chế ra da thịt, tạo ra đống đất này, rồi hít thở không 
khí, lãnh năng ấm mặt trời để giữ thân và nương tựa vào thân 
nảy, sông chết với cái này và cứ thế vẫn theo thói quen vơ 
vào những giả tạm trong nhiều đời kiếp. Bây giờ chúng ta 
sông với cái chân thật của mình, tuy là vô sanh bất diệt nhưng 
tâm mê của chúng ta vẫn cứ chạy theo những hư vọng, cho 
nên biến hóa hết thân này sang thân khác. Vì vậy, pháp ngữ 
trong Kinh Kim Cang là mở con mắt trí tuệ cho chúng ta, 
khiến cho chúng ta sống với tánh Bát Nhã của mình. Khi 
chúng ta nhận thân Kim Cang thường còn, đừng nhận thân hư 
vọng nảy là chúng ta hết mù một con mắt về ngã. Nhận cảnh 
thường trụ, đừng nhận cảnh hư vọng này là của mình tức hết 
mù con mắt về pháp. Giác tỉnh được ngã pháp là tỉnh được 
tánh Kim Cang. Những gì chúng ta đang thấy là trong mê lầm 
gọi là kiến hoặc (cái nhìn sau lầm). Tỉnh ra và phá được kiến 
hoặc gọi là chứng Tu-đà-hoàn. Phá được tư hoặc (suy nghĩ sai 
lầm) sẽ chứng A-na-hàm, quả vị á-thánh của Tiểu thừa. Nếu 
ngay nơi thân giả tạm này đây mà chúng ta nhận được tánh 
đang nghe, đang thấy, đang nếm, đang ngửi là tánh Kim Cang 
Bát Nhã thì chúng ta sẽ thành Phật. 


148 


PHÁP NGỮ TRONG KINH KIM CANG 


Bà già nghĩa là già cỗi lắm rồi, đã lâu lắm rồi sống với vô 
minh mê hoặc. Sự ngu sĩ mù lòa này chúng ta đã sống với nó 
quá lâu khiến nó gần như là thê chất của mình rồi và cứ nhận 
sự vô minh ấy là tôi. Bây giờ muốn nhận ra nó không phải là 
mình thì chúng ta phải có công phu bên bỉ. Giống như tờ giấy 
chúng ta đã gấp lại rồi. Lâu ngày vết gấp rất rõ rệt, khó phai. 
Khi mở tờ giấy ra, vết hắn vẫn còn đấy. Chúng ta cần bẻ 
ngược lại vết hẳn ấy để nó từ từ phôi phai đi và sẽ mắt hăn 
dấu vết. Trong sự tu tập, chúng ta cũng thế, nghĩa là chúng ta 
phải biết từng niệm quán Tứ Niệm Xứ, quán tánh Kim Cang 
và phải quán liên tục ta mới nhận ra và bỏ dân tập khí chấp 
ngã và pháp. Còn nếu không, mỗi ngày sáu căn tiếp xúc sáu 
trần, chúng ta cứ đưa mắt nhìn, tai cứ nghe hàng vạn lần, mũi 
cứ ngữi, lưỡi cứ nếm, thân cứ tiếp xúc, ý cứ tuởng pháp trần 
thì đều là trong chấp ta (có cuộc đời của mình), ngoài chấp 
cảnh (môi trường sống xung quanh). Mỗi một ngày hiện tại 
chúng ta học kinh Kim Cang nhưng hàng ngày chúng ta vẫn 
tập sự ngu si mù lòa ấy. Mỗi một lần đưa mắt nhìn, ý thức 
liền cho ngay là cái tôi đang nhìn, tôi đây đang thấy chùa 
chiền, đường xá, cây cảnh, sông núi. Tôi đang có con mắt, tai 
nghe, mũi ngữi, miệng nếm, thân xúc, ý biết, tức đang có sáu 
căn là cuộc đời của tôi và sáu trần là cảnh chung quanh, tức 
vẫn đang có những chấp ngã pháp kết tủa chung quanh. 


Tu tập là đi ngược dòng thói quen. Chúng ta tập buông sự 
chấp ngã, buông niệm chấp có thân, tâm, cảnh và cuộc đời 
của mình. Mặc dù chúng ta học Kim Cang Bát Nhã rồi nhưng 
chúng ta vẫn kết sự si ám, vẫn cứ thuần kết sự mù lòa làm 
mình. Cho nên bây giờ mỗi một niệm chúng ta phải tập tỉnh 
ra, mỗi sự xúc chạm, căn trần phải nhận ngay vô ngã và vô 


149 


THÍCH NỮ GIỚI HƯƠNG 


pháp. Phải có công phu nghiêm ngặt như vậy thì chúng ta mới 
chứng Tu-đà-hoàn, Tư-đà-hoản, A-na-hàm và mới thật chứng 
A-la-hán và tiễn đạt đến các quả vị quả vị thánh Tiểu thừa. 
Đó là chúng ta học cách tu tập của pháp Tiểu thừa đã để nhận 
từng niệm của mình. Tiến lên đại thừa, Kinh Kim Cang dạy 
chúng ta tập nhận từng niệm để độ tất cả chúng sanh. Mỗi 
một niệm tham là một con ma. Mỗi một niệm sân là con rắn 
hay con quỷ. Mỗi một niệm khởi lên là một loài noãn sinh, 
thai sinh, thấp sinh, hóa sinh, hữu sắc, vô sắc, hữu tưởng, vô 
tưởng, hoặc phi hữu sắc, hoặc phi vô sắc, hoặc phi hữu tưởng, 
hoặc phi vô tưởng. Chúng ta phải độ cho hết mười loài chúng 
sanh ây nghĩa là tỉnh ra, đừng nhận niệm ây là thật, để nó tan 
đi. Chúng ta từng niệm, từng niệm độ chúng sanh trong tâm 
của mình, hàng ngày độ cho chúng nó vào vô dư Niết bàn, trở 
về tánh vô sanh, không có loạn niệm nữa. Chúng ta an định 
vào cái thật, suốt ngày chúng ta phải đối với từng niệm đề cho 
nó tỉnh ra, đây là việc đầu tiên chúng ta phải làm. 


Bên ngoài sáu căn đối với sáu trần, chúng ta biết là huyền, 
là vô ngã, cho nên không có chấp sắc, thanh, hương, vị, xúc, 
pháp. Biết tất cả là huyễn, nên việc đâu tiên là buông xuống, 
như thế gọi là không chấp. Trình độ buông được vọng tâm, 
vọng thân, vọng cảnh, chỉ mới là đạt được tông chỉ của tiểu 
thừa. Nhưng trong Kinh Kim Cang, Đức Phật dạy Bồ tát phải 
bó thí, nghĩa là bồ tát tu lục độ vạn hạnh vả trước khi tu lục 
độ vạn hạnh, bồ tát phải tu trình độ Tiểu thừa, phải giải thoát 
được các vọng thân, vọng tâm và vọng cảnh. Chúng ta tập 
buông đi và tập đối xử với mọi người băng tâm Bồ tát, tâm từ 
bi, hỷ xả, tâm lục độ vạn hạnh, tập được tâm nào, tập được 
đến đâu thì quý đến đó. Đây là Phật sự của người học đại thừa 
và trong Đại thừa chúng ta phải xong các pháp quán của Tiểu 


150 


PHÁP NGỮ TRONG KINH KIM CANG 


thừa. Nếu chưa có tiểu thừa mà nói đại thừa thì vô lý, chưa có 
căn bản mà đã nói đến trưởng thành là không thể được, cho 
nên phải lo tu Tiểu thừa trước. Chúng ta phải tập tu đừng 
chấp ngã, đừng chấp pháp, tỉnh ra, buông được vọng thân, 
vọng tâm và vọng cảnh. Rồi dùng tâm thanh tịnh trong sáng 
ây mà tu các công đức tiễn lên Đại thừa, tối thượng thừa viên 
đốn. Lúc đó, chúng ta sẽ thấy khả năng tâm của chúng ta sẽ 
bao la, diệu dụng và hữu ích rất nhiều. Lúc đó hàng phục tâm 
nghĩa là độ được mười loài chúng sanh ở tâm mình và an trụ 
tâm sẽ là đưa mười loài chúng sanh trở về tự tánh Niết bản vô 
sanh mà không thấy một chúng sanh nào được độ. Đó là an 
cư lạc nghiệp, là giải thoát, minh tâm kiến tánh. 


Như vậy, trong những năm đầu thuyết pháp, Đức Phật 
muốn chúng ta tin sáu căn, sáu trần, sáu thức là hư vọng 
trước, buông được luân hồi sanh tử, rồi từ từ Đức Phật mới 
nói đến tánh Kim Cang, chân tâm thường trụ của các kinh Đại 
Thừa, để chúng ta vào pháp viên đốn. Đó là một đời giáo hoá 
của Phật bởi vì Phật nói đến đâu còn đợi cho các đệ tử tu 
chứng phần đó, rồi Phật mới nói tiếp nữa. Đợi cho các đệ tử 
tu chứng thấy được hết cái giả rồi, chứng được A-la-hán, 
buông được thật sự những cái giả, lúc bấy giờ Phật mới bắt 
đầu nói đến đại thừa của kinh Kim Cang, Lăng Nghiêm, vv... 
để vào tâm thường trụ ngay nơi mình. Chúng ta bây giờ chỉ 
học thôi chứ không bắt buộc có sự tu chứng, cho nên chúng ta 
học nhanh, học cả tiểu thừa và đại thừa chung cùng một lúc 
và nhiều Phật tử bây giờ rất thông thạo, nhiều vị còn trẻ mà 
đã học Kim Cang và Lăng nghiêm rồi. Như vậy cũng hay để 
chúng ta biết đường đi để khỏi bị những cái giả đánh lừa. 
Chúng ta hắn biết đường đi đã, còn tu chứng thì tính sau (vì 
chúng ta không phải là thượng căn) và cố gắng nhanh lên. 


151 


THÍCH NỮ GIỚI HƯƠNG 


Đức Phật đã thị tịch rồi, nhưng những kinh như kinh Kim 
Cang đóng vai trò như kim chỉ nam giúp cho chúng ta kiến 
tánh thành Phật. 


Đức Phật giảng xong kinh Kim Cang. Tôn giả Tu-bồ-đề 
cảm nhận được sự thống khổ của vô minh nên ngải khóc, cảm 
thương chúng sanh mê muội mãi loanh hoanh trong sáu đạo 
luân hồi mà không biết họ vốn có tánh Phật thường trụ. Còn 
chúng ta thì cười và thích cam phận làm bà già mù đi trong 
rừng xương sọ, chứ làm cái khác cao thượng hơn thì chúng ta 
thấy khó khăn, không làm nổi. Tôn giả Tu Bồ Đề mừng vì 
ngài chữa được bịnh mù loà, vì hai chấp trước ngã và pháp và 
bốn tướng trạng của ta, người, chúng sinh và thọ giả không 
còn quân chặt ngài nữa. Ngài vô cùng cảm kích và vui mừng 
đến chảy nước mắt bởi lẽ bây giờ ngài đã chứng ngộ rằng 
trong khi bố thí, nên thực hành hạnh bố thí vô tướng và trong 
khi độ sinh, nên thực hành cách độ sinh vô ngã. Như vậy gọi 
là cách an trụ tâm và hàng phục tâm rốt ráo. Đây là Pháp 
Ngữ quan trọng chính yếu của kinh Kim Cang. Đây là pháp 
viên đốn cao sâu nhiệm mẫu mà tôn giả Tu Bồ Đề được nghe 
và được thê nhập. Từ đây, tánh Không Bát Nhã ba la mật của 
ngài đã được sáng tỏ và từ đây, ngài được mệnh danh là Giải 
Không đệ Nhất trong chúng trung tôn của Đức Thế Tôn 


Kinh này gọi là Kim Cang Bát Nhã, nhưng từ đầu tới giờ 
chúng ta không thấy trong chánh văn Phật nói gì đến chữ Kim 
Cang Bát Nhã Ba la mật cả. Nhưng thật ra khi Đức Phật dạy 
không có tướng ta, tướng người, tướng chúng sanh, tướng thọ 
giả, tướng pháp và phi pháp... đó là Đức Phật đang khai trí 
tuệ Kim Cang Bát Nhã cho chúng ta. Trí Kim Cang Bát Nhã 


152 


PHÁP NGỮ TRONG KINH KIM CANG 


này có sẵn ở nơi mình, chứ không phải của Phật và Phật đang 
khai mở cho chúng ta thấy. Đức Phật đang dùng lời nói để 
khai tuệ Bát Nhã. Hễ chúng ta buông được sự mê muội của 
ngã chấp và pháp chấp thì tuệ Bát Nhã của chúng ta hiện tiền. 
Chính trí Kim Cang của chúng ta đang phá những mê muội 
của mình, những mê muội đang biểu lộ ở thân khâu ý đây. 
Đức Phật đang dùng lời nói, phương pháp để tuệ Bát Nhã của 
chúng ta được hiển thị ra, chính tuệ hiểu biết này đang phá 
ngã chấp, pháp chấp, đó chính là tánh biết của chúng ta đang 
làm việc này. Đấy là Kim cang, là chân không Bát Nhã. Hễ 
thọ trì pháp ngữ (16 pháp ngữ của chương 2) đến đâu, chúng 
ta tỉnh đến đâu thì đó là chúng ta đang lên bờ kia “đáo bỉ 
ngạn” đến đó. 


Nhờ công đức thường xuyên thọ trì tụng kinh Kim Cang 
mà chúng ta nhận ra tánh Kim Cang bên chất của mình, sống 
với bản thể thường còn của mình cũng như mình có mắt biết 
thấy, nhưng phải nhờ đèn mới thấy được ban đêm. Kinh Kim 
Cang như ngọn đèn, chúng ta nương cuốn kinh để thấy tánh 
Kim Cang của mình. Chúng ta dùng tánh Kim Cang của mình 
để chữa hai mắt mù đi, chữa sự chấp ngã pháp. Khi chúng ta 
tỉnh ra, buông đi là lúc đã chữa lành bệnh mù lòa, là lúc sáng 
tỏ tánh Kim Cang Bát Nhã ba la mật của mình. 


Nam-Mô Bát-Nhã Hội-Thượng Phật Bồ-Tát 
Ma-Ha-Tát. (3 ẩn) 


153 


THÍCH NỮ GIỚI HƯƠNG 





Chày Kim Cang năm cạnh, 


có khắc chữ Lục Tự Đại Minh Chân ngôn 


THAM KHẢO 

I) Kinh Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật, Hán địch: Cưu 
Ma La Thập 

Việt dịch: Thích Trí-Tịnh 

http:/Awww.niemphat.com/kinhdien/kinhkimcang/kinhki 
mcang.htmil 

2) Kinh Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật giảng giải, mp3, 
Tôn Sư Hải Triêu Am 


154 


TỦ SÁCH BẢO ANH LẠC 





1. Boddhisatva and Sunyadta ïn the Early and Developed 
Buddhist Tradifions, Bhikkhumi Gioi Huong, Delhi-7: Eastern 
Book Linkers, I*' print 2004, 2" reprint 2005 & Vietnam 
Buddhist University: 3" reprint. 

2. Bồ-tát và Tánh Không Trong Kinh Tạng Pali va Đại 
Thừa, Thích Nữ Giới Hương, Delhi-7: Tủ Sách Bảo Anh Lạc, 
2005. Tái bản lần 2 &, NXB Tổng Hợp Tp HCM, 2008 & 
2010. 

3. Ban Mai Xứ Ấn (3 tập), Thích Nữ Giới Hương, Delhi-7: 
Tủ Sách Bảo Anh Lạc, 2005; và tái bản lần 2 năm 2006. Tái 
bản lần ba, Nhà Xuất Bản Văn Hoá Sài Gòn, 2008. 

4. Vườn Nai - Chiếc Nôi Phật Giáo, Thích Nữ Giới 
Hương, Delhi-7: Tủ Sách Bảo Anh Lạc, 2005. Tái bản lần 2 
& 3, NXB Phương Đông, 2008 & 2010. 

3. Xá Lợi Của Đức Phát, Tham Weng Yew, Thích Nữ Giới 
Hương chuyên ngữ, Delhi-7: Tủ Sách Bảo Anh Lạc, 2005 và 
tái bản lần 2 tại Delhi 2006. Tái bản lần 3, NXB Tổng Hợp Tp 
HCM, 2008. 


155 


THÍCH NỮ GIỚI HƯƠNG 


6. Quy Y lam Bảo và Năm Giới, Thích Nữ Giới Hương, 
Tủ Sách Bảo Anh Lạc, Wisconsin, USA, 2008. Tái bản lần 2, 
2010 và lần 3 năm 2016 

7. Vòng Luân Hồi, Thích Nữ Giới Hương, NXB Phương 
Đông: Tủ Sách Bảo Anh Lạc, 2008. Tái bản lần 2, 2010; lần 
thứ 3, 2014 và lần thứ 4, 2016. 

ở. Hoa Tuyết Milwaukee, Thích Nữ Giới Hương, NXB 
Văn Hoá Sài gòn: Tủ Sách Bảo Anh Lạc, 2008. 

9. Luân hồi (samsara)ong Lăng Kính Lăng Nghiêm, 
Thích Nữ Giới Hương, NXB Văn Hoá Sài gòn: Tủ Sách Bảo 
Anh Lạc, 2008. Tái bản lần thứ 2, 2012; lần thứ 3, 2014 và 
lần thứ 4, 2016. 

10. Nghỉ Thức Hộ Niệm Cầu Siêu, Thích Nữ Giới Hương 
biên soạn, Delh1i-7: Eastern Book Linkers, 2008. 

11. Quan Âm Quảng Trần, Thích Nữ Giới Hương, NXB 
Tổng Hợp: Tủ Sách Bảo Anh Lạc, 2010; tái bản lần 2 năm 
2012; lần thứ 3, 2014 và lần thứ 4, 2016. 

12. Sen Nở Nơi Chốn Tử Tù, Nhiều tác giả, Thích Nữ Giới 
Hương chuyển ngữ, NXB Văn Hoá Sài gòn: Tủ Sách Bảo 
Anh Lạc, 2010. Tái bản lần 2 và 3: 2012-2014. 

12. Nữ Tụ và Tù Nhân Hoa Kỳ, (2 tập), Thích Nữ Giới 
Hương, NXB Văn Hoá Sài gòn: Tủ Sách Bảo Anh Lạc, 2010; 
tái bản lần thứ 2 năm 2011; lần thứ 3, 2014 và lần thứ 4, 
2016. 

14. Nếp Sống Tỉnh Thức của Đức Đạt Lai Lạt Ma Thứ 
XIV: (2 tập), Thích Nữ Giới Hương, NXB Hồng Đức: Tủ 
Sách Bảo Anh Lạc, năm 2012. Tái bản lần thứ 2, 2014 và lần 
thứ 3, 2016. 

15. A-Hàm: Mưa pháp chuyển hóa phiển não, (2 tập), 
Thích Nữ Giới Hương, NXB Hồng Đức: Tủ Sách Bảo Anh 


156 


PHÁP NGỮ TRONG KINH KIM CANG 


Lạc, năm 2012. Tái bản lần thứ 2, 2014 và lần thứ 3, 2016. 

l6. Góp Từng Hạt Nắng Perris, Thích Nữ Giới Hương, 
NXB Hồng Đức: Tủ Sách Bảo Anh Lạc, năm 2014. 

17. Pháp Ngữ của Kinh Kim Cang, Thích Nữ Giới Hương, 
NXB Hồng Đức: Tủ Sách Bảo Anh Lạc, năm 2014. Tái bản 
lần thứ 2 & 3: 2015 & 2016. 

18. Tập Thơ Nhạc Nắng Lăng Nghiêm. Thích Nữ Giới 
Hương, NXB Hồng Đức: Tủ Sách Bảo Anh Lạc, năm 2014. 

19. Chùa Việt Nam Hải Ngoại (Overseas Vietnamese 
Buddhist Temples), Võ Văn Tường & Từ Hiếu Côn, vol 2, 
Thích Nữ Giới Hương chuyển Anh ngữ. NXB: Hương Quê, 
2016. 

20. Việt Nam Danh Lam Cổ Tự (The Famous AncIent 
Buddhist Temples in Vietnam), Võ Văn Tường. Chuyển Anh 
ngữ: Thích Nữ Giới Hương. NXB: Phương Nam, 2016. 

21. The Rebirth Views in the Surangama Suira, Thích Nữ 
Giới Hương, Fifth Edition, NXB Hồng Đức: Tủ Sách Bảo 
Anh Lạc, năm 2017. 

22. The Commentary oƒ` A4valokite‹wara Bodhisafva, 
Fourth Edition, NXB Hồng Đức: Tủ Sách Bảo Anh Lạc, năm 
2017. 


157 


THÍCH NỮ GIỚI HƯƠNG 


ĐĨA CA NHẠC PHẬT GIÁO 
CHÙA HƯƠNG SEN 





1. Đào Xuân Lộng Ý Kinh, Thơ: Thích Nữ Giới Hương, 
Nhạc: Nam Hưng, volume I, năm 2013. 

2. Niễm Tin Tam Bảo, Thơ: Thích Nữ Giới Hương, Nhạc: 
Hoàng Y Vũ & Hoàng Quang Huế, volume 2, năm 2013. 

Ÿ. Trăng Tròn Nghìn Năm Đón Chờ 4i, Thơ: Thích Nữ 
Giới Hương, Nhạc: Võ Tá Hân, Hoàng Y Vũ, Khánh Hải, 
Khánh Hoàng, Hoàng Kim Anh, Linh Phương và Nguyễn 
Tuấn, volume 3, năm 2013. 

4. Ảnh Trăng Phật Pháp, Thơ: Thích Nữ Giới Hương, 
Nhạc: Uy Thi Ca & Giác An, volume 4, năm 2013. 

3. Bình Minh Tĩnh Thúc (Piano VariaHions ƒor 
Meditation), Thơ: Thích Nữ Giới Hương, Độc Tấâu Dương 
Cầm và Hòa Tấu: Nữ Nhạc Sĩ Linh Phương, volume 5, năm 
2013. 

6. Tiếng Hát Già Lam, Thơ: Thích Nữ Giới Hương, Nhạc: 
Nam Hưng, volume 6, năm 2015. 

7. Cảnh Đẹp Chùa Xưa, Nhạc: Hoàng Quang Huế, Hoàng 
Y Vũ, Võ Tá Hân, & Khánh Hải, volume 7, năm 2015. 

§. Karaoke Hoa Ưu Đàm Đã Nở, Thơ: Thích Nữ Giới 
Hương, Nhạc: Nam Hưng, volume 8, năm 2015. 


158 


VỀ TÁC GIẢ 


Ni sư Tiến Sĩ Thích Nữ Giới Hương (thế danh Sũnyatã 
Phạm), sinh năm 1963 tại Bình Tuy, xuất gia năm 1Š 
tuổi với Sư Bà Hải Triều Âm. Năm 1994, Ni sư tốt 
nghiệp Cử nhân Văn tại Sài Gòn. Ni sư du học tại Ấn 
Độ 10 năm, tốt nghiệp Tiến sĩ Phật học tại Đại học 
Delhi năm 2003. Năm 2005, NI sư định cư tại Hoa Kỳ. 
Năm 2015, Ni sư tốt nghiệp Cử nhân Văn tại Đại học 
Riverside, California và đang theo học chương trình 
Cao học Văn tại trường cũng như đang là giảng viên 
của Học Viện Phật Giáo Việt Nam, TP. HCM. 


Ni sư lập tủ sách Bảo Anh Lạc, đã viết và chuyển ngữ 
nhiều tác phẩm Anh và Việt, cũng như phát hành nhiều 
đĩa ca nhạc Phật giáo từ năm 2004 đến nay. Năm 2000, 
sư đã thành lập chùa Hương Sen, Bình Chánh, Sài Gòn 
(Việt Nam) và năm 2010 - đến nay, sư đã khai sơn 
thành lập và là trụ trì chùa Hương Sen, thành phố 
Perris, tiêu bang Cali, Hoa Kỳ. 


159 


